

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 























BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


TRẦN VĂN HẠO (Tổng Chủ biên) 

NGUYỀN MỘNG HY (Chủ biên) 

KHU QUỐC ANH - NGUYÊN HÀ THANH - PHAN VĂN VIỆN 

HÌNH HỌC 



(Tái bản lần thứ ba) 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 



Kí hiệu dùng trong sách 




i;ll!;|ị!:!ị|ị|ị!llỉiỉíị!iiỉ!:jí:!! 






^ Hoạt động của học sinh trên lớp 


1 

ỉị I 


' 

1._................... I 


Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo. 


01-2010/CXB/567-1485/GD 


Mã số : CH102T0 










































PHÉP DỜI HÌNH 
VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG 
TRONG MẶT PHẲNG 

* Phép tịnh tiến, phép đối xứng trục, phép đối xứng 
tâm và phép quay 

*♦* * Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau 

* Phép vị tự, tâm vị tự của hai đường tròn 

*♦* Khái niệm vể phép dồng dạng và hai hình dồng dạng 



03 < 3 ) 


Nhìn những tấm bản đồ Việt Nam trên đây ta thấy đó là 
những hình giống nhau cùng nằm trên một mặt phẳng. 

Hai hình và Q) giống nhau cả về hình dạng và kích 

thước, chúng chỉ khác nhau về vị trí trên mặt phẳng. Hai 

hình ỔỄ? và ^giống nhau về hình dạng nhưng khác nhau 

về kích thước và vị trí. Tạ gọi và ẩ là hai hình bằng 

nhau, còn ỔỄ?và ^là hai hình đồng dạng với nhau. Vậy 

thế nào là hai hình bằng nhau hay đồng dạng với nhau ? 
Trong chương này ta sẽ nghiên cúu về những vấn đề đó. 


3 





































































































































































































































































































































§1. PHÉP BIẾN HÌNH 


1 Trong mặt phẳng cho đường thẳng d và điểm M. 
của điểm M lên đường thẳng d. 

Ta đã biết rằng với mỗi điểm M có một 
' điểm M' duy nhất là hình chiếu vuông góc 
của điểm M trên đường thẳng d chò trước 
(h.1.1). 

Ta có định nghĩa sau. 


Dựng hỉnh chiếu vuông góc M' 


M 


n _ ị 

M' 


Sỉ! , Hình 1.1 

I Định nghĩa 

;ĩ;ĩ 

I Quy tắc đặt tương ứng mỗi điểm M của mặt phẳng với một 
1 điểm xác định duy nhất M' của mặt phẳng đó được gọi là 

1 phép biến hình trong mặt phẳng. 

jiịi 

Nếu kí hiệu phép biến hình là F thì ta viết F{M) = M' hay M' = F(M) và gọi 
điểm M' là ảnh của điểm M qua phép bị£n hình F. 

Nếu là một hình nào đó trong mặt phẳng thì ta kí hiệu - F(tífđ) là tập 


các điểm M' = F(M), với mọi điểm M thuộc đổ. Khi đó ta nói F biến hình 3Ổ 
thành hình 3Ổ' , hay hình 3Ổ' là ảnh của hình qua phép biến hình F. 


Phép biến hình biến mỗi điểm M thành chính nó được gọi là phép đồng nhất. 

/ 

2 Cho trước số a dương, với mỗi điểm M trong mặt phẳng, gọi M’ là điểm sao cho 
MM' = a. Quy tắc đặt tương ứng điểm M với điểm M' nêu trên có phải Ịà một phép 
biến hỉnh không ? 


§2. PHÉP TỊNH TIÊN 


Khi đẩy một cánh cửa trượt sao cho chốt cửa 
dịch chuyển từ vị trí Ạ đến vị trí B ta thấy từng 
điểm của cánh cửa cũng được dịch chuyển 
một đoạn bằng AB và theo hướng từ A đến B 
(h.1.2). Khi đó ta nói cánh cửa được tịnh tiến 

theo vectơ AB. 



Hình 1.2 









I. ĐỊNH NGHĨA 

I Định nghĩa 

1 Trong mặt phẳng cho vectơ V. Phép biến hình biến môi điểm 
1 M thành điểm M' sao cho MM' = V được gọi là phép tịnh tiến 
I theovectơv (h.1.3). 

Phép tịnh tiến theo vectơ V thường được kí 
hiệu là T-J, V được gọi là vectơ tịnh tiến. 

Như vậy 

T-(M) = M' <=> MM' = V. Hlnh13 

Phép tịnh tiến theo vectơ - không chính là phép đồng nhất. 

Ví dạ 

a) Phép tịnh tiến T- biến các điểm A, B, c tương ứng thành các điểm A\ B\ C’ 
(h.l.4a). 

b) Phép tịnh tiến 7- biến hình ơổ thành hình (h.l.4b). 




Hình 1.5 

















Vẽ những hình giống nhau có thể lát kín mặt phẳng là húng thú của nhiều hoạ 
sĩ. Một trong những người nổi tiếng theo khuynh hướng đó là Mô-rit Cooc-ne-li 
Et-se (Maurits Comelis Escher), hoạ sĩ người Hà Lan (1898 - 1972). Những 
bức tranh của ông được hàng triệu người trên thế giới ưa chuông vì chẳng 
những rất đẹp mà còn chứa đựng những nội dung toán học sâu sắc. Sau đây là 
một số tranh của ông. 





II. TÍNH CHẤT 

I Tính chát 7 

I Nếu T 7 (M) = M\ T- (N) = N' thì M'N' = ~MN và từ đó sụy ra 
I M’N=MN. 

Thật vậy, để ý rằng MM' = NN' = V - ■ *■ 

và = -V (h. 1 . 6 ), ta có ỵ- -——— ‘—ỵM’ 

M'N' = Wm + MN + ~NĨP / / 

= -v+'MN + v=ÃĨN. N N’ 

Hình 1.6 

Từ đó suy ra MTV' = MN. 

Nói cách khác, phép tịnh tiến bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì. 

Từ tính chất 1 ta chứng minh được tính chất sau. 

I Tính Chát 2 

;|Ìị 

I Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng song song 
I hoặc trùng với nó, biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng 
8 nó, biến tam giác thành tam giác bằng nó, biến đường tròn 
I thành đường tròn có cùng bán kính (h. 1.7). 


I 


V 




Hình 1.7 

^2 Nêu cách xác định ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến theo vectơ V. 



III. BIỂU THỨC TOẠ Độ 

Trong mặt phẳng toạ đô Oxy cho 
vectơ v= (a ; b) (h.ì.8). VỚI mỗi 
điểm M(x ; y) ta có M'{x' ; y’) 
là ảnh của M qua phép tịnh tiến theo 

vectơ V. Khi đó ~MM' = V 

x'-x = a „ x' = x + a 

i , Tư đó suy ra ^ , 

y -y = b. Ịy =y + b. 



Biểu thức trên được gọi là biểu thức toạ độ của phép tịnh tiến T-. 

^3 Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho vectơ V = (1; 2), Tlm toạ độ của điểm M’ là ảnh 
của điểm Af(3 ; -1) qua phép tịnh tiến Tọ. 


BÀI TẬP 

1. Chứng minh rằng: M' = T- (M) <=> M = T_- (M'). 

2. Cho tam giác ABC có G là trọng tâm. Xác định ảnh của tam giác ABC qua 
phép tịnh tiến theo vectơ AG. Xác định điểm D sao cho phép tịnh tiến theo' 
vectơ AG biến D thành A. 

3. Trong mặt phẳng tóạ độ Oxy cho vectơ V = (-1 ; 2), hai điểm A(3 ; 5), £(-l ; 1) 
và đường thẳng d có phương trình X - 2y + 3 = 0. 

a) Tìm toạ độ của các điểm A\ B’ theo thứ tự là ảnh của A, B qua phép tịnh tiến 
theo V. 

b) Tìm toạ độ của điểm c sao cho A là ảnh của c qua phép tịnh tiến theo V. 

c) Tìm phương trình của đường thẳng d’ là ảnh của d qua phép tịnh tiến theo V. 


7 







4. Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau. Hãy chỉ ra một phép tịnh tiến 
biến a thành b. Có bao nhiêu phép tịnh tiến như thế ? 


§7. PHÉP ĐỐI XÚNC TRỤC 



Chùa Dâu ở Bắc Ninh Bàn cờ tướng 

Hình 1.9 


Trong thực tế ta thường gặp rất nhiều hình có trục đối xứng như hình con 
bướm, ảnh mặt trước của một số ngôi nhà, mật bàn cờ tướng.... Việc nghiên 
cứu phép đối xứng trục trong mục này chọ ta một cách hiểu chính xác khái 
niệm đó. 


I. ĐỊNH NGHĨA 

I Định nghĩa 

I Cho đường thẳng d. Phép biến 
li hình biến mỗi điểm M thuộc d 

ĩịĩ| * 

I thành chính nó, biến mỗi điểm M 
I không thuộc d thành M’ sao cho d 
I là đường trung trực của đoạn 
I thẳng MM' dược gọi là phép đối 
I xứng qua đường thẳng d hay phép 
I đối xứng trục d (h. 1.10). 


/ 



Đường thẳng d được gọi là trục của phép đối xứng hoặc đơn giản là trục đối xứng. 
Phép đối xứng trục d thưòng được kí hiệu là Đ ( ị. 


8 

































Nếu hình 3Ổ' là ảnh của hình 30 qua 
phép đối xứng trục d thì ta còn nói 3Ổ đối 
xứng với 3Ổ ' qua d, hay 3â và 3Ổ' đối 
xứng với nhau quấ d. ' 

Ví dụ 1. Trên hình l.i 1 ta có các điểm A\ 
B', C' tương ứng là ảnh của các điểm A, B, 
c qua phép đối xứng trục d và ngược lại. 

^1 Cho hỉnh thoi ABCD (h.1.12). Tìm ảnh của các 
điểm A, B, c, D qua phép đối xứng trục AC. 

Nhận xét 

1) Cho đường thẳng d. Với mỗi điểm M, 
gọi Mq là hình chiếu vuông góc của M trên 

đường thẳng d. Khi đó 

M' = ĐẠM) <=> MqM' = -MqM 

2) M' = Đ d (M) <=> M = ĐẬM'). 

^2 Chứng minh nhận xét 2. 



Hình 1,11 



B 

Hình 1.12 


II. BIỂU THỨC TOẠ Độ 

1) Chọn hệ toạ độ Oxy sao cho trục Ox trùng 
với đường thẳng d. Với mỗi điểm M = (jc ; y), 
gọi M' = ĐẶM) =(x';ỹ') (h.1.13) thì 

r / 

X = X 

ỉ/=-y- 

Biểu thức trên được gọi là biểu thức toạ độ 
của phép đối xứng qua trục Ox. 

^3 Tìm ảnh của các điểm /1(1; 2), B{ 0; -5) qua 
phép đối xứng trục Ox. 



2) Chọn hệ toạ độ Oxy sao cho trục Oy trùng với đường thẳng d. Với mỗi 
điểm M = {x\ y), gọi ủ' = ĐẬM) = (*'; y0 (hTl. 14) thì : 


9 







( t . 

x=-x 

l/=y- 

Biểu thức trên được gọi là biểu thức ioạ 
độ của phép đối xứng qua trục Oy. 

^4 Tìm ảnh của các điểm A(l ; 2), B(5 ; 0) 
qua phép đối xứng trục Oy. 

III. TÍNH CHẤT 



Người ta chứng minh được các tính chất sau. 


1 Tính chốt 1 

1 ” , z ' ,, , ,, ..., . 

I Phép đối xứng trục bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì. 

ỉỉỉí ' ■ 

4s Chọn hệ toạ độ Oxy sao cho trục Ox trùng với trục đối xứng, rồi dùng biểu thức toạ 
độ của phép dối xứng qua trục Ox để chứng minh tính chất. 1. 


I Tĩnhchổt2 

Phép đối xứng trục biến đường thẳng thành đường thẳng, biển 
Ị đoạn thẳng thành đoạn thẳng bảng nó, biến tam giác thành 
I tam giác bằng nó, biến đường tròn thành đường tròn có cùng 



Hình 1.15 

IV. TRỤC ĐỐI XÚNG CỦA MỘT HÌNH 

• » , 

I Định nghĩa 

I Đường thẳng d được gọi là trục đối xứng của hình 3Ổ nếu 
I phép đối xứng qua d biến & thành chính nó. 

Khi đó ta nói là hình có trục đối xứng. 


10 









Ví dụ 2 


a) Mỗi hình trong hình 1.16 là hình có trục đối xứng. 





Hình 1.16 

b) Mỗi hình trong hình 1.17 là hình không có trục đối xứng. 



Hình 1.17 

^6 a) Trong những chữ cái dưới đây, chữ nào là hình có trục đối xứng ? 


HALONG 


b) Tìm một số hình tứ giác có trục đối xứng. 


BÀI TẬP 

1. Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm /4(1 ; -2) và 5(3 ; 1). Tìm ảnh của A, 5 và 
đưòng thẳng AB qua phép đối xứng trục Ox. 

2. Trong mật phăng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 3x - y + 2 = 0. Viết 
phương trình của đưòng thẳng d’ là ảnh của d qua phép đối xứng trục Oy. 

3. Trong các chữ cái sau, chữ nào là hình có trục đối xứng ? 

w 

V I E TN A M 

ỏ 


11 



§4. PHÉP ĐỐI XÚNG TÂM 


Quan sát hình 1.18 ta thấy hai hình 
đen và trắng đối xứng với nhau qua 
tâm của hình chữ nhật. Để hiểu rõ loại 
X đối xứng này chúng ta xét phép biến 
hình dưới đây. 

I. ĐỊNH NGHĨA 



Hình 1.18 


1 

1 


Định nghĩa 

Cho điểm I. Phép biến hình biến điểm I thành chính nó, biến 
mối điểm M khác I thành M' sao cho I là trung điểm của 
đoạn thẳng MM' được gọi là phép đối xứng tâm Ị. 


Điểm I được gọi là tâm đối xứng (h. 1.19). 


Phép đối xứng tâm I thường được kí hiệu Ịà Đị . 


M'- 


Nếu hình là ảnh của hình qua 
Đj thì ta còn nói đối xứng vói 

qua tâm I, hay và 3Ổ' dối xứng với 

nhau qua I. 

\ 

Từ định nghĩa trên ta suy ra 



Vídụl 

a) Trẽn hình 1.20 các điểm X, Y, z 
tương ứng là ảnh của các điểm D, E, c 
qua phép đối xứng tâm / và ngược lại. 

b) Trong hình 1.21 các hình tỉề' và ốểlà 
ảnh của nhau qua phép đối xứng tâm I, 
các hình và là ảnh của nhau 
qua phép đối xứng tâm /. 



Hình 1.20 


12 




























1 Chứng minh rằng 


Hình 1.21 

» 


M' = Đị (M) M = Đị(M'). 



^2 Cho hỉnh bình hành ABCD. Gọi o là giao điểm của hai đường chéo. Đường thẳng 
kẻ qua o vuông góc với AB, cắt AB ở E và cắt CD ở F. Hãy chỉ ra các cặp điểm 
trên hình vẽ đối xứng với nhau qua tâm o. 


II. BIỂU THỨC TOẠ Độ CỦA PHÉP ĐỐI XÚNG QUA Gốc TOẠ ĐỘ 


Trong hệ toạ độ Oxy cho M = (x; y), 
M' = Đ 0 (M) = ự ; y‘), khi dó 

y*-* (h.1.22) 

[y =-y 

Biểu thức trên được gọi là biểu thức 
toạ độ của phép đối xứng qua gốc 
toạ độ. 

»3 Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho điểm 
A(-4 ; 3). Tìm ảnh của A qua phép 
dối xứng tâm o. 



Hình 1.22 


Tính chất ỉ 

Nếu Đị(M) = M' và Đj{N) = N' thì M'N' = -~MN, từ đó 
suy ra M’N’ = MN. 


III. TÍNH CHẤT 








Thật vậy, vì IM' = -IM 
và IN' = -IN (h. 1.23) nên 
M'N' = ĨN'-ĨM' 



= -IN - {-IM) = -(IN - IM) = -MN. 


N’ 

Hình 1.23 


Do đó M’N’ = MN. 


Nói cách khác, phép đối xứng tâm bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì. 

^4 Chọn hệ toạ độ Oxy, rồi dùng biểu thức toạ độ của phép đối xứng tâm o chứng 
'■ minh lại tính Chat 1. 

Từ tính chất 1 suy ra 


I Tính chốt 2 

I Phép dối xứng tâm biến đường thẳng thành đường thẳng song 
I song hoặc trùng với nó, biên đoạn thẳng thành đoạn thẳng 
I bằng nó, biến tam giác thành tam giác bằng nó, biến đường 
I tròn thành đường tròn có cùng bán kính (h.l .24). 



a) b) • c) 

Hình 1.24 


IV. TÂM ĐỐI XỨNG CỦA MỘT HÌNH 

I Định nghĩa 

'-■ĩ 

I Điểm I được gọi là tâm đối xứng của hình 3Ổ nếu phép đối 
I xứng tâm I biến 3Ổ thành chính nó. 

Khi đó ta nói là hình có tâm đối xứng. 


14 



Ví dụ 2. Trên hình 1.25 là những hình có tâm đối xứng. 



Hình 1.25 

^5 Trong các chữ sau, chQ nào là hình có tâm đối xứng ? 

HAN OI 

^6 Tìm một sồ hình tứ giác có tâm đối xứng. 

BÀI TẬP 

1. Trong mặt phẳng toạ đô Oxy cho điểm Ẩ(-l ; 3) và đường thẳng d có phương 
trình X - 2y + 3 = 0. Tìm ảnh của A và d qua phép đối xứng tâm o. 

2. Trong các hình tam giác đều, hình bình hành, ngũ giác đều, lục giác đều, hình 
nào có tâm đối xứng ? 

3. Tìm một hình có vô số tâm đối xứng. 


§ỹ. PHÉP QUAY 




Hình 1.26 

Sự dịch chuyển của những chiếc kim đồng hồ, của những bánh xe ràng cưa 
hay đông tác xoè một chiếc quạt giấy cho ta những hình ảnh về phép quay mà 
ta sẽ nghiên cứu trong mục này. 


15 




I 


I. ĐỊNH NGHĨA 


I Định nghĩa 

|í;Ị 

I Cho điểm o và góc lượng giác cc. Phép biến hình biến o 
fj thành chính nó, biến mỗi điểm- M khác o thành điểm M' sao 
I cho OM' = OM vã góc lượng giác (OM; OM') bằng a được 
I gọi là phép quay tâm o góc a (h.l.21). 


7 

Điểm o được gọi là tâm quay còn a được gọi 
là góc quay của phép quay đó. 

Phép quay tâm o góc oc thường được kí hiệu 

là %>,«) • 


Ví dụ 1. Trên hình 1.28 ta có các điểm AB’, 
o tương ứng là ảnh của các điểm 4, B, o qua 

71 

phép quay tâm ớ, góc quay -j-- 


4i Trong hình 1.29 tỉm một góc quay thích hợp để 
phép quay tâm o 

- Biến điểm A thành điểm B ; 

Biến điểm c thành điểm D. 


Nhận xét 


Hình 1.29 





Hình 1.28 


I 


1) Chiều dương của phép quay là chiều dương của đường tròn lượng giác 
nghĩa là chiều ngược với chiều quay của kim đồng hổ. 


M’ 




M' 

Chiều quay âm 


16 


Hình 1,30 

























B 


A 


Hình 1.31 



Trong hỉnh 1.31 khi bánh xe A quay theo chiéu dương thì bánh xe B quay theo 
chiếu nào ? 


2) Với k là số nguyên ta luôn có ỵ' —V. 

Phép quay Qjq 2ICTÍ) là phép đồng nhất. ụi _ / , 1 _ M 

Phép quay <2^,(2*+!)*) là phép đối Hình 132 

xứng tâm o (h.1.32). 

Trên một chiếc đồng hồ từ lúc 12 giờ đến 15 giờ kim giờ và kim phút đã quay một 
góc bao nhiêu độ ? 




Hình 1.33 

II. TÍNH CHẤT 

Quan sát chiếc tay lái (vô-lăng) trên tay người lái 
xe ta thấy khi người lái xe quay tay lái một góc 
nào đó thì hai điểm AvầB trên tay lái cũng quay 
theo (h.1.34). Tuy vị trí A và B thay đổi nhưng 
khoảng cách giữa chúng không thay đổi. Điều đó 
được thể hiện trong tính chất sau của phép quay. 



Hình 1.34 


\ 


2- HÌNH học 11-a 


17 




Tính chất 1 


Phép quay bảo toàn khoảng 
cách giữa hai điểm bất kì. 




B 








7: 







1 

TỶ 

t 



N 

N 



A 

t 

/ 




T 

\ 

\ 


-1 

\ 

\ 

1 

1 

N 

N 

ì 

A' 

L 


\ 

V 



\ 

\ 

i 

t 

Ó "' 





l 

) 


-1 

0 




sl 


ị B' 










Hình 1.35 


Phép quay tâm o, góc (OA ; OA') biến điểm A thành A\ 
B thành B'. Khi đó ta có A'B' = AB. 


Tính Chất 2 

Phép quay biến đường thẳng thành đường thẳng, biến đoạn thẳng 
thành đoạn thẳng bằng nó, biến tam giác thành tam giác bằng nó, 
biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính (h. 1.36). 

B' 




Hình 1.36 


Nhận xét 

Phép quay góc a với 0 < a < n, biến 
đưòng thẳng d thành đưòng thẳng d' 
sao cho góc giữa d và d' bằng ữ 

, 71 

(nếu 0 < a< - 7 -), hoặc bằng n-a 
(nếu ^<a<n) (h.1.37). 




Cho tam giác ABC và điểm o. Xác định ảnh của tam giác đó qua phép quay tâm o 
góc 60° 


18 


2- HÌNH hoc 11-b 













BÀI TẬP 

1. Cho hình vuông ABCD tâm o (h. 1.38). 

a) Tìm ảnh của điểm c qua phép 

quay tâm A góc 90° 

b) Tìm ảnh của đường thẳng BC qua 

phép quay tâm o góc 90° 



2. Trong mặt phảng toạ độ Oxy cho điểm /4(2 ; 0) và đường thẳng d có phương 
trình X + y - 2 = 0. Tìm ảnh của A và d qua phép quay tâm o góc 90°. 


§6. KHÁI NIỆM VỀ PHÉP DỜI HÌNH 
VÀ HAI HÌNH BẰNG NHAU 

I. KHÁI NIỆM VÊ PHÉP DỜI HÌNH 

Các phép tịnh tiến, đối xứng trục, đối xứng tâm và phép quay đều có một tính 
chất chung là bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì. Người ta dùng tính 
chất đó để định nghĩa phép biến hình sau đây. 

I Định nghĩa 

I Phép dời hình là phép biến hình bảo toàn khoảng cách giữa 
I hai điểm bất kì. 

Nếu phép dời hình F biến các điểm M, N lần lượt thành các điểm M', N' thì 
MN = M'N’. 

Nhận xét 

1) Các phép đồng nhất, tịnh tiến, đối xứng trục, đối xứng tâm và phép quay 
đều là những phép dời hình. 

2) Phép biến hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp hai phép dời hình 
cũng là một phép dời hình. 

Ví dụ 1 

a) Tam giác A'B”C” là ảnh của tam giác ABC qua phép dời hình (h.l.39a). 

b) Ngũ giác MNPQR là ảnh của ngũ giác M'N'P’Q’R' qua phép dời hình 
(h.l.39b). 


19 






c) Hình là ảnh của hình 3Ổ qua phép dời hình (h. 1.40). 




a) 


Hình 1.39 


b) 



^1 Cho hình vuông ABCD, gọi o là giao 
điểm của AC và BD. Tìm ảnh của các 
điểm A, B, o qua phép dời hình có dược 
bằng cách thực hiện liên tiếp phép quay 

tâm o gốc 90° và phép dối xứng qua 
dường thẳng £D(h.1.41). 



Hình 1.41 


Ví dụ 2. Trong hình 1.42 tam giác 
DEF là ảnh của tam giác ABC qua 
phép dời hình có được bằng cách thực 
hiện liên tiếp phép quay tâm B góc 

90° và phép tịnh tiến theo vectơ 

V=ỠF =(2; -4). 



I 


Hình 1.42 













II. TÍNH CHẤT 


^3 


II Phép dời hình : 

I 1) Bỉêh ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và bảo 
I toàn thứ tự giữa các điểm ; 

I 2) Biến đường thẳng thành đường thẳng, biến tia thành tia, 
I biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó ; 

I 3) Biến tam giác thành tam giác bằng nó, biến góc thành góc 

I bằng nó . 

II 4) Biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính. 

TÍ?» 


Hãy chứng minh tính chất 1. 

Gợi ý. Sử dụng tính chất điểm B nằm 
giữa hai điểm A và c khi và chỉ khi 
AB + BC = AC (h.1.43). 



Gọi A', B' lần lượt là ảnh của A, B qua phép dời hình F. Chứng minh rằng nếu M là 
trung điểm của AB thì M' = F(M) là trung điểm của A'B'. 


Ữ3P Chú ý, a) Nếu một phép dời hình biến tam giác ABC thành tam giác A'B'C' 
thì nó cũng biến trọng tâm, trực tâm, tâm các đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp 
củạ tam giác ABC tương ứng thành trọng tâm, trực tâm, tâm các đường tròn 
nội tiếp, ngoại tiếp của tam giác A'B'C' (h.1.44). 



Hình 1.44 


b) Phép dời hình biến đa giác n cạnh thành da 
giác n cạnh, biến đỉnh thành đỉnh, biến cạnh 
thành cạnh. 

Ví dụ 3. Cho lục giác đều ABCDEF, o là tâm 
đường tròn ngoại tiếp của nó (h.1.45). Tìm ảnh 
của tam giác OAB qua phép dời hình có được 
bằng cách thực hiện liên tiếp phép quay tâm o, 

góc 60° và phép tịnh tiến theo vectơ ÕẼ, 



c D 

Hình 1.45 


21 


Gọi phép dời hình đã cho là F. Chỉ cần xác định ảnh của các đỉnh của tam 

giác OAB qua phép dời hình F Ta có phép quay tâm o, góc 60° biến o, A và 

B lần lượt thành ơ, B và c. Phép tịnh tiến theo vectơ OE biến o, B và c lần 
lượt thành E, o và D. Từ đó suy ra F(0) = E, F(A) = o, F(B) = D. Vậy ảnh 
của tàm giác OAB qua phép dời hình F là tam giác EOD. 


=14 Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi E, F. H, I theo 
thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, CD, BC, 
EF. Hãy tìm một phép dời hình biến tam giác AEỈ 
thành tam giác FCH (h. 1.46). 


III. KHÁI NIỆM HAI HÌNH BẰNG NHAU 



A D 



B H c 
Hình 1.46 


Hình 1.47 


Quan sát hình hai con gà trong tranh dân gian (h. 1.47), vì sao có thể nói hai 
hình và >yổ' bằng nhau ? 

Chúng ta đã biết phép dời hình biến một tam giác thành tam giác bằng nó. 
Người ta cũng chứng minh được rằng với hai tam giác bằng nhau luôn có một 
phép dời hình biến tam giác này thành tam giác kia. Vậy hai tam giác bằng 
nhau khi và chỉ khi có một phép dời hình biến tam giác này thành tam giác 
kia. Người ta dùng tiêu chuẩn đó để định nghĩa hai hình bằng nhau. 

I Định nghĩa 

1 Hơi hình được gọi là bằng nhau nếu có một phép dời hình 
I biến hình này thành hình kia. 


22 







Ví dụ 4 

a) Trên hình 1.48, hai hình thang ABCD và A"B"C"D" bằng nhau vì có một 
phép dời hình biến hình thang ABCD thành hình thang A"B"C”D". 



Hình 1.48 

b) Phép tịnh tiến theo vectơ V biến 
hình dd/ thành hình Ốể, phép quay 

tâm o góc 90° biến hình ỖB thành 

hình ty. Do đó phép dời hình có 

được bằng cách thực hiện liên tiếp 
phép tịnh tiến theo vectơ V và phép 

quay tâm o góc 90° biến hình 

thành hình ty. Từ đó suy ra hai hình 

'ĩề' và í?bằng nhau (h.1.49). 



Hình 1.49 

^5 Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi / là giao điểm của AC và BD. Gọi E, F theo thứ tự lả 
trung điểm của AD và BC. Chúmg minh rằng các hình thang AEỈB và CFỈD bằng nhau. 


BÀI TẬP 

1. Trong mặt phẳng Oxy cho các điểm A(-3 ; 2), B{-4 ; 5) và C(-l ; 3). 

a) Chứng minh rằng các điểm A \2 ; 3), B \5 ; 4) và C'(3 ; 1) theo thứ tự là ảnh 
của A, B và c qua phép quay tâm o góc -90°. 

b) Gọi tam giác là ảnh của tam giác ABC qua phép dời hình có được 

bằng cách thực hiện liên tiếp phép quay tâm o góc -90° và phép đối xứng 
qua trục ơ*. Tìm toạ độ các đỉnh của tam giác ẢRC,. 


23 




2. Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi E, F, H, K, o, I, J lần lượt là trung điểm của các 
cạnh AB, BC, CD, DA, KF. HC, KO. Chứng minh hai hình thang AEJK và 
FOIC bằng nhau. 

3. Chứng minh rằng : Nếu một phép dời hình biến tam giác ABC thành tam giác 
A'B'C' thì nó cũng biến trọng tâm của tam giác ABC tương ứng thành trọng tâm 
của tam giác A'B'C’ 


§ 7 . PHÉP VỊ Tự 


I. ĐỊNH NGHĨA 


ề 


I Định nghĩa 

§ Cho điểm o và số k&o. Phép biển hình biến mỗi điểm M 
I thành điểm M' sao cho OM' = k.OM được gọi là phép vị tự 
I tâm o, tỉ sốk (h. 1.50). 

M' 



Hình 1.50 


Phép vị tự tâm o, tỉ số k thường được kí hiệu là Vịo k) • 




Hình 1.51 

Ví dụ 1 

a) Trên hình 1.5 la các điểm A', B', o lần lượt là ảnh của các điểm A, B, o qua 
phép vị tự tâm o tỉ số -2. 

b) Trong hình 1.51 b phép vị tự tâm o, tỉ số 2 biến hình 3Ổ thành hình ơổ' 


24 










Âi Cho tam giác ABC. Gọi E và F tương ứng là trung điểm của AB và AC. Tìm một 
phép vị tự biến B và c tương ứng thành E và F. 

Nhận xét 

1) Phép vị tự biến tâm vị tự thành chính nó. 

2) Khi k = 1, phép vị tự là phép đồng nhất. 

3) Khi k = —1, phép vị tự là phép đối xứng qua tâm vị tự. 

4) M' = v (n .. (M) <=> M= V , (AT). 

* ’ ; (0,j) 

^2 Chứng minh nhận xét 4. 


II. TÍNH CHẤT 


I 

ịí 

lịl 

|-|ì 
ị ị 

ịịịi 


Tính chất ỉ 

Nếu phép vị tự tỉ sô k biến hai điểm M, N tưỳ ý theo thứ tự 
thành M’, N’ thì M'N' = kMN và M’N' = \k\MN. 


Chứng minh 


Gọi 0 là tâm của phép vị tự tỉ số k. Theo định 
nghĩa của phép vị tự ta có : OM' = kOM và 
Õĩ? - kÕN (h. 1.52). Do đó : 

M'N' = ÕN'~ ÕM' = kÕN - kÕM 

= k(ÕN - ÕM) = k~MN. 


M' 



Từ đó suy ra M’N’ = IẤ:I MN. 

Ví dụ 2. Gọi A\ B\ C' theo thứ tự là ảnh của A, B, c qua phép vị tự tỉ số k. 
Chứng minh rằng AB = tAC, t e R <=> A'B' = tA'C'. 

Qidỉ 

Gọi o là tâm của phép vị tự tỉ sồ k, ta có A'B' = kAB, A'c' = kAC. Do đó : 


AB = tAC^\A'B' = tịA'ơ <=> A'B' = tA'C '. 
k k 

^3 Để ý rằng : điểm B nằm giữa hai điểm A và c khi và chỉ khi AB = tAC, 0 < t < 1. 

Sử dụng ví dụ trên chứng minh rằng nếu điểm B nằm giữa hai điểm A và c thì 
điểm B’ nằm giữa hai điểm A’ và c\ 


25 




I Tính chốt 2 

I Phép vị tự tỉ số k : 

I a) Biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và bảo 
I toàn thứ tự giữa các điểm ấy (h. 1.53). 

I b) Biên đường thẳng thành dường thẳng song song hoặc trùng 
với nó, biến tia thành tia, biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng. 

I c) Biến tam giác thành tam giác đồng dạng với nó, biến góc 
thành góc bằng nó (h. 1.54). 

I d) Biến đường tròn bán kính R thành đường tròn bán kính IẤ:I/? 
I (h.1.55). 

A 





4 Cho tam giác ABC có A\ B\ C' theo thứ tự 
là trung điểm của các cạnh BC, CA, AB. Tìm 
một phép vị tự biến tam giác ABC thành tam 
giác A fi'C (h.1.56). 


Hình 1.56 


Ví dụ 3. Cho điểm o và đường tròn (/ ; R). Tim ảnh của đường tròn đó qua 
phép vị tự tâm o tỉ số -2. 



Ta chỉ cần tìm /' = v m _-,(/) bằng cách lấy trên tia đối của tia 01 điểm /' sao 
cho OI' = 201. Khi đó ảnh của (/ ; R) là (/'; 2 R) (h. 1.57). 



III. TÂM VỊ Tự CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN 

Ta đã biết phép vị tự biến đường tròn thành đường tròn. Ngược lại, ta có định 
lí sau 

1 Định lí 

I Với hai đường tròn bất kì luôn có một phép vị tự biến đường 
I tròn này thành đường tròn kia. 

Tâm của phép vị tự đó được gọi là tâm vị tự của hai đường tròn. 


Cách tìm tâm vị tự của hai đường tròn 

Cho hai đường tròn (/ ; R) và (/'; /?')• 

Có ba trường hợp xảy ra : 

• Trường hợp I trùng với Ị' 


r' 

Khi đó phép vị tự tâm I tỉ số — và phép vị 

R 

R f 

tự tâm I tỉ số —— biến đường tròn (/ ; R) 
thành đường tròn (/; R' ) (h. 1.58). 

• Trường hợp I khác /' và R ^ R'. 


M’ 



Lấy điểm M bất kì thuộc đường tròn (/ ; R), đường thẳng qua /' song song với 
IM cắt đường tròn (/'; R’) tại M’ và M". Giả sử M, M’ nằm cùng phía đối với 
đường thẳng 11' còn M, M" nằm khác phía đối với đường thẳng II'. Giả sử 


27 






đường thẳng MM' cất đường thẳng lư tại điểm o nằm ngoài đoạn thẳng / ư, 
còn đường thẳng MM" cất đường thẳng II' tại điểm o . nằm trong đoạn 
thẳng//' (h.1.59). 

M' 



Khi đó phép vị tự tâm o tỉ số k = 


- 3 - và phép vị tự tâm ỠJ tỉ số kị = ~n sẽ 
R R 


biến đường tròn (/ ; R) thành đường tròn (/'; R r ). Ta gọi o là tâm vị tự ngoài 
còn o, là tâm vị tự trong của hai đường tròn nói trên. 


• Trường hợp I khác I' và R = R' 

Khi đó MM' // lí nên chỉ có 
phép vị tự tâm o, tỉ số 

R 

k = = -1 biến đường tròn 

R 

(/ ; R) thành đường tròn (/'; /?')• 
Nó chính là phép đối xứng tâm 
O x (h.1.60). 



Ví dụ 4 

Cho hai đường tròn ( o ; 2 R) và ( o' ; R) nằm ngoài nhau, lìm phép vị tự biến 
(O ; 2R) thành (ơ'; R). 



28 



Lấy điểm L bất kì trên đường tròn (ỡ ; 2 R), đường thẳng qua O', song song 
với OL cắt (0’ ;R) tại M và N (h.1.61). Hai đường thẳng LM và LN cắt đường 

thẳng oo ' lần lượt tại / và J. Khi đó các phép vị tự v ( • X và V, X sẽ 

lA J, — 

V V 2 


biến (o ; 2 R) thành (ớ'; R). 


BÀI TẬP 


1. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn và H là trực tâm. Tìm ảnh của tam giác 

ABC qua phép vị tự tầm H, tỉ số • \ 

2 

2. Tìm tâm vị tự của hai đường tròn trong các trường hợp sau (h. 1.62): 





Hình 1.62 


3. Chứng minh rằng khi thực hiện liên tiếp hai phép vị tự tâm o sẽ được một phép 
vị tự tâm o. 


§8. PHÉP ĐỒNC DẠNG 

Nhà toán học cổ Hi Lạp nổi tiếng Py-ta-go 
(Pythagore) từng có một câu nói được 
người đời nhớ mãi : "Đừng thấy bóng của 
mình ở trên tường rất to mà tưởng mình vĩ 
đại". Thật vậy, bằng cách điều chỉnh đèn 
chiếu và vị trí dứng thích hợp ta có thể tạo 
được những cái bóng của mình trên tường 
giống hệt nhau nhưng có kích thước to nhỏ 
khác nhau. Những hình có tính chất như thế 
gọi là những hình đồng dạng (h.1.63). Vậy 
thế nào là hai hình đồng dạng với nhau ? Để 
hiểu một cách chính xác khái niệm đó ta cần đến phép biến hình sau đây. 



29 















I. ĐINH NGHĨA 


Ị Định nghĩa 

ị Phép biến hình F được gọi là phép dồng dạng tỉ sô'k (k > 0), 
Ị nếu với hai điểm M, N bất kì và ảnh M’ N' tương ứng của 
ị chúng ta luôn có M'N' = kMN (h. 1.64). 

B 


AN c 

Hình 1.64 

Nhận xét 

1) Phép dời hình là phép đồng dạng tỉ số 1. 

2) Phép vị tự tỉ số k là phép đồng dạng tỉ số Ltl. 

^1 Chứng minh nhận xét 2. 

3) Nếu thực hiện liên tiếp phép đồng dạng tỉ số k và phép đồng dạng tỉ số p ta 
được phép đồng dạng tỉ số pk. 

^2 Chứng minh nhận xét 3. 

Ví dụ 1. Trong hình 1.65 phép vị tự tâm o tỉ số 2 biến hình ơểs thành hình áế?. 

Phép đối xứng tâm I biến hình kdữ thành hình ( tê. Từ đó suy ra phép đồng 
dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp hai phép biến hình trên sẽ biến 
hình ơể' thành hình ( tê. 



B’ 



o 



30 










II. TÍNH CHẤT 


I Tính chất 

1 Phép đồng dạng tỉ sốk : 

a) Biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và 
I bảo toàn thứ tự giữa các điểm ấy. 

1 b) Biến đường thẳng thành dường thẳng, biến tia thành tia, 
1 biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng. 

I c) Biến tam giác thành tam giác đồng dạng với nó, biến góc 
I thành góc bằng nó. 

I d) Biến đường tròn bán kính R thành đường tròn bán kính kR. 

^3 Chứng minh tính chất a. 

^4 Gọi A\B' lần lượt là ảnh của A, B qua phép đồng dạng F. tỉ số k. Chứng minh rằng 
nếu M là trung điểm của AB thì M' = F(M) là trung điểm của A'B' 

Eẫ’ Chú ý. a) Nếu một phép đồng dạng biến tam giác ABC thành tam giác A’B'C' 
thì nó cũng biến trọng tâm, trực tâm, tâm các đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp 
của tam giác ABC tương ứng thành trọng tâm, trực tâm, tám các đường tròn 
nội tiếp, ngoại tiếp của tam giác A'B'C' (h.1.66). 



Hình 1.66 

b) Phép đồng dạng biến da giác n cạnh thành đa giác n cạnh, biến đỉnh thành 
đỉnh, biến cạnh thành cạnh. 

III. HÌNH ĐỔNG DẠNG 

Chúng ta đã biết phép đồng dạng biến một tam giác thành tam giác đồng 
dạng với nó. Người ta cũng chứng minh được rằng cho hai tam giác đồng 


31 



dạng với nhau thì luôn có một phép đồng dạng biến tam giác này thành tam 
giác kia. Vậy hai tam giác đồng dạng với nhau khi và chỉ khi có một phép 

đồng dạng biến tam giác này thành tam giác kia. Điều đó gợi cho ta cách định 
nghĩa các hình đồng dạng. 

I Định nghĩa 

I Hai hình được gọi là đồng dạng với nhau nếu có một phép 
I đổng dạng biến hình này thành hình kia. 

Ví dụ 2 

a) Tam giác A'B'C' là hình đồng dạng của tam giác ABC (h.l.67a). 


b) Phép vị tự tâm I tỉ sô' 2 biến hình thành hình ễB, phép quay tâm 0 góc 
90° biến hình ẽB thành hình ( Ĩ8. Do đó phép đồng dạng có được bằng cách 
thực hiện liên tiếp hai phép biến hình trên sẽ biến hình lĩề' thành hình ( tê. Từ 
đó suy ra hai hìnht^ và í?đồng dạng với nhau (h.l.67b). 



Hình 1.67 


Ví dụ 3. Cho hình chữ nhật ABCD, AC và BD cắt nhau tại I. Gọi H, K, L và J 
lần lượt là trung điểm của AD, BC, KC và IC. Chứng minh hai hình thang 
JLKI và ỈHAB đồng dạng với nhau. 



Gọi M là trung điểm của AB (h.1.68). Phép vị tự tâm c, tỉ số 2 biến hình 
thang JLKI thành hình thang IKBA. Phép đối xứng qua đường thẳng IM biến 
hình thang IKBA thành hình thang IHAB. Do đó phép đồng dạng có được 


32 








bằng cách thực hiện liên tiếp hai 
phép biến hình trên biến hình thang 
JLK1 thành hình thang IHAB. Từ đó 
suy ra hai hình thang JLKI và 1HAB 
đồng dạng với nhau. 

^5 Hai đường trôn (hai hình vuông, hai 
hình chữ nhật) bất ki cộ đồng dạng với 
rihau không ? 


A H D 



B K L c 

Hình 1.68 


BÀI TẬP 

1. Cho tam giác ABC. Xác định ảnh của nó qua phép đồng dạng có được bằng 
cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm B tỉ sô' và phép đối xứng qua đường 
trung trực của BC. 

2. Cho hình chữ nhật ABCD, AC và BD cắt nhau tại Ị. Gọi H, K,LvàJ lần lượt là 
trung điểm của ÁD, BC, KC và IC. Chứng minh hai hinh thang JLKI và IHDC 
đồng dạng với nhau. 

3. Trong mặt phăng Oxy cho điểm /(1 ; 1) và đường tròn tâm I bán kính 2. Viết 
phương trình của đường tròn là ảnh của đường tròn trên qua phép đồng dạng có 

được bằng cách thực hiện liên tiếp phép quay tâm o, góc 45° và phép vị tự 
tâm o, tỉ số V2. 

4. Cho tam giác ABC vuông tại A, AH là đường cao kẻ từ A. Tìm một phép đồng 
dạng biến tam giác HBA thành tam giác ABC. 


CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG I 

1. Thế nào là một phép biến hình, phép dời hình, phép đồng dạng ? Nêu mối liên 
hệ giữa phép dời hình và phép đồng dạng. 

2. a) Hãy kể tên các phép dời hình đã học. 

b) Phép đồng dạng có phải là phép vị tự không ? 

3. Hãy nêu một số tính chất đúng đối với phép dời hình mà không đúng đối với 
phép đồng dạng. 


3- HÌNH HỌC 11-A 


33 




4. Thế nào là hai hình bằng nhau, hai hình đồng dạng với nhau ? Cho ví dụ. 

5. Cho hai điểm phân biệt A, B và đường thẳng d. Hãy tìm một phép tịnh tiến, 
phép đối xứng trục, phép đối xứng tâm, phép quay, phép vị tự thoả mãn một 
trong các tính chất sau : 

a) Biến A thành chính nó ; 

b) Biến A thành B ; 

c) Biến d thành chính nó. 

6 . Nêu cách tìm tâm vị tự của hai đường tròn. 

BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG I 

1. Cho lục giác đều ABCDEF tâm o. Tìm ảnh của tam giác AOF 

a) Qua phép tịnh tiến theo vectơ AB ; 

b) Qua phép đối xứng qua đường thẳng BE ; 

c) Qua phép quay tâm o góc 120°. 

2. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho điểm A(-l ; 2) và đường thẳng d có phương 
trình 3x + y + 1 = 0. Tìm ảnh của Avàd 

a) Qua phép tịnh tiến theo vectơ V = (2 ; 1); 

b) Qua phép đối xứng qua trục Oy ; 

c) Qua phép đối xứng qua gốc toạ độ ; 

d) Qua phép quay tâm o góc 90°. 

3. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường tròn tâm 7(3 ; -2), bán kính 3. 

a) Viết phương trình của đường tròn đó. 

b) Viết phương trình ảnh của đường tròn (7 ; 3) qua phép tịnh tiến theo vectơ 

V = (-2 ; 1)7 

c) Viết phương trình ảnh của đường tròn (7; 3) qua phép đối xứng qua trục Ox. 

d) Viết phương trình ảnh của đường tròn (7; 3) qua phép đối xứng qua gốc toạ độ. 

4. Cho vectơ V , đường thẳng d vuông góc với giá của V . Gọi d' là ảnh của d qua 
phép tịnh tiến theo vectơ V . Chứng minh rằng phép tịnh tiên theo vectơ V là 
kết quả của việc thực hiện liên tiếp phép đối xứng qua các đường thẳng d và d'. 


34 


3- HÌNH HỌC 11-B 



5. Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi o là tâm đối xứng của nó. Gọi /, F, J, E lần lượt 
là trung điểm của các cạnh AB , BC, CD, DA. Tìm ảnh của tam giác AEO qua 
phép đổng dạng có được từ việc thực hiện liên tiếp phép đối xứng qua đường 
thẳng u và phép vị tự tâm B, tỉ số 2. 

6. Trong mặt phảng toạ độ Oxy, cho đường tròn tâm /(1 ; -3), bán kính 2. Viết 
phương trình ảnh của đường tròn (/ ; 2) qua phép đồng dạng có được từ việc 
thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm o tỉ số 3 và phép đối xứng qua trục Ox. 

7. Cho hai điểm A,B\à đường tròn tâm o không có điểm chung với đường thẳng 
AB. Qua mỗi điểm M chạy trên đường tròn (ớ) dựng hình bình hành MABN. 
Chứng minh rằng điểm N thuộc một đường tròn xác định. 


CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG I 

1. Trong các phép biến hình sau, phép nào không phải là phép dời hình ? 

(A) Phép chiếu vuông góc lên một đường thẳng ; 

(B) Phép đồng nhất; 

(C) Phép vị tự tỉ số -1 ; 

(D) Phép đối xứng trục. 

2. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ? 

(A) Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng 
với nó; 

(B) Phép đối xứng trục biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc 
trùng với nó; 

(C) Phép đối xứng tâm biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc 
trùng với nó; 

(D) Phép vị tự biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó. 

3. Trong mặt phẳng ớxy cho đường thẳng d có phương trình 2 X - y + 1 = 0. Để 
phép tịnh tiến theo vectơ V biến d thành chính nó thì V phải là vectơ nào trong 
các vectơ sau ? 

(A) V = (2 ; 1); (B)v=(2;-1); 

(C) V = (1 ; 2); (D) V =<-l ; 2). 


35 



4. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho V = (2 ; -1) và điểm M(-3 ; 2). Ảnh của 
điểm M qua phép tịnh tiến theo vectơ V là điểm có toạ độ nào trong các toạ độ 
sau ? 

(A) (5 ; 3); (B) (1 ; 1); 

(C) (-1 ; 1); (D) (1 ; -1). 

5. Trong mặt phẳng toạ độ Ọxy cho đường thẳng d có phưong trình : 3x — 2y + 1 = 0. 
Ảnh của đường thẳng d qua phép đối xứng trục Ox có phương trình là : 

(A) 3* + 2y + 1 = 0 ; (B) -3* + 2y + 1 = 0 ; 

(C)3* + 2y-1 =0; (D) 3* - 2y + 1 = 0. 

6 . Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho đường thẳng d có phương trình : 
3x - 2y - 1 = 0. Ảnh của đường thẳng d qua phép đối xứng tâm o có phương 
trình là: 

(A) 3x + 2ỵ + 1 = 0 ; (B) -3x + 2y - 1 = 0 ; 

(C) 3* + 2y - 1 = 0 ; (D) 3* - 2y - 1 = 0. 

7. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ? 

(A) Có một phép tịnh tiến biến mọi điểm thành chính nó ; 

(B) Có một phép đối xứng trục biến mọi điểm thành chính nó ; 

(C) Có một phép quay biến mọi điểm thành chính nó ; 

(D) Có một phép vị tự biến mọi điểm thành chính nó. 

8 . Hình vụông có mấy trục đối xứng ? 

(A) 1 ; (B) 2 ; 

(C) 4 ; (D) vô SỐ. 

9. Trong các hình sau, hình nào có vồ số tâm đối xứng ? 

(A) Hai đường thẳng cắt nhau ; (B) Đường elip; 

(C) Hai đường thẳng song song ; ' (D) Hình lục giác đều. 

10. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ? 

(A) Hai đường thẳng bất kì luồn đồng dạng; 

(B) Hai đường tròn bất kì luôn đồng dạng ; 

(C) Hai hình vuông bất kì luôn đồng dạng ; 

(D) Hai hình chữ nhật bất kì luôn đồng dạng. 


36 




(Bài toán 1 


Ốp dụng phép biến hình 
để giải toán 


Hai thành phố M và N nằm ờ hai phía của một con sông rộng có hai bờ (3 và 6 
song song với nhau. M nằm phía bờ a, N nằm phía bờ b. Hãy tìm vị trí A nằm 
trên bờ a, B nằm trên bờ b để xây một chiếc cầu AB nối hai bờ sông đó 
sao cho AB vuông góc với hai bờ sông và tổng các khoảng cách MA + BN 
ngắn nhất. 



Giả sử đã tìm được các điểm A, B thoả 
mãn điều kiện của bài toán (h.1.69). 
Lấy các điểm c và D tương ứng thuộc 
a và b sao cho CD vuông góc với a. 


Phép tịnh tiến theo vectơ CD biến A 
thành B và biến M thành điểm M'. Khi 
đó MA = M'B. Do đó : 


MA + BN ngắn nhất <=> M'B + BN ngắn nhất 

<=> M\ B, N thẳng hàng. 


(Bài toán 2 


M 



Trên một vùng đồng bằng có hai khu đô thị A và B nằm cùng về một phía 
đối với con đường sắt d (giả sử con đường đó thẳng). Hãy tìm một vị trí c 
trên d để xây dựng một nhà ga sao cho tổng các khoảng cách từ c đến trung 
tâm hai khu đô thị đố là ngắn nhất. 

Từ bài toán thực tiễn trên ta có bài toán hình học sau : 


Cho hai điểm AvàB nằm về cùng một 
phía đối với đường thẳng d. Tìm trên d 
điểm c sao cho AC + CB ngắn nhất. 



Giả sử đã tìm được điểm c. Gọi A’ là 
ảnh của A qua phép đối xứng trục d. 



Hình 1.70 


37 



Khi đó AC = A'C. Do đó: 

AC + CB ngắn nhất <=> A'C + CB ngắn nhất 

<=> B,C,A' thẳng hàng (h. 1.70). 

(Bài toán 3 

Cho tam giác ABC. Gọi H là trực tâm của tam giác, M là trung điểm cạnh 
BC. Phép đối xứng tâm M biến H thành H'. Chứng minh rằng H' thuộc 
đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. 


gợiý 

- Có nhận xét gì về tứ giác BHCH', góc ABH' và góc ACH’ (h. 1.71) ? 


- Chứng minh tứ giác ABH'C là tứ giác nội 
tiếp. Từ đó suy ra điều phải chứng minh. 

Nhận xét. Gọi (ớ) là đường tròn ngoại 
tiếp tam giác ABC. Cố định B và c thì M 
cũng cố định. Khi A chạy trên (ớ) thí theo 
bài toán 3, H' cũng chạy trên (ớ). Vì trực 
tâm H là ảnh của H' qua phép đối xứng 
tâm M nên khi đó H sẽ chạy trên đường 
tròn (O r ) là ảnh của (ơ) qua phép đối 
xứng tâm M. 

<Bải toán 4 



Cho tam giác ABC như hình 1.72. Dựng về phía ngoài của tam giác đó các 
tam giác BAE và CAF vuông cân tại A. Gọi /, M và J theo thứ tự là trung điểm 
của EB, BC và CF. Chứng minh rằng tam giác IMJ là tam giác vuông cân. 


giải 

Xét phép quay tâm A, góc 90° (h.1.72). 
Phép quay này biến £ và c lần lượt thành B 
và F. Từ đó suy ra EC = BF và EC ± BF. 
Vì IM là đường trung bình của tam giác 

BEC nên IM IIEC và IM = ị EC. Tương 



38 


1 __ w ., . . ' 

tự, MJ // BF và MJ = — BF. Từ dó suy ra IM = MJ và IM 1 MJ. Do dó tam 

2 


giác ỈMJ vuông cân tại M. 


<dầitoấnS 


Cho tam giác ABC như hình 1.73. Dựng về phía ngoài của tam giác đó các 
hình vuông ABEF và ACIK. Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh rằng 

AM vuông góc với FK và AM = FK. 

2 


giải 

Gọi D là ảnh của B qua phép đối xứng 
tâm A (h.1.73). Khi đóAD = AB = AF và 

AD _L AF. Phép quay tâm A góc 90° 
biến đoạn thẳng DC thành đoạn thẳng 
FK. Do "đó DC = FK và DC i FK. \ẵ 
AM là đường trung bình của tam giác 

BCD nên AM IICD vằAM = -Ị- CD. 

2 

Từ đó suy ra AM 1 FK và AM - ^FK 

2 


D 



(Bải toán 6 

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm o bán kính R. Các đỉnh B, c cố 
định còn A chạy trên đường tròn đó. Chứng minh rằng trọng tâm G của tam 
giác ABC chạy trên một đường tròn. 


già 

Gọi I là trung điểm của BC. Do 5 và c cố định 
nên I cố định (h.1.74). Ta có G luôn thuộc IA 

sao cho IG = --IA, Vậy có thể xem G là ảnh của 


A qua phép vị tự tâm /, tỉ số -J - Gọi O' là ảnh 
của o qua phép vị tự đó, khi A chạy trên (O ; R) 

’ ' ( ị \ 

thì tập hợp các điểm G là đường tròn o' \--R 

\ ^ 

là ảnh của ( o ; R) qua phép vị tự trên. 



39 



(Bài toán 7 

Cho điểm A nằm trên nửa đường tròn tâm o, đường kính BC như hình 1.75. 
Dựng về phía ngoài của tam giác ABC hình vuông ABEF. Gọi I là tâm đối 
xứng của hình vuông. Chứng minh rằng khi A chạy trên nửa đường tròn đã 
cho thì I chạy trên một nửa đường tròn. 


giải 

Trên đoạn BF lấy điểm A' sao cho 
BA' = BA (h.1.75). Do góc lượng 

giác (BA ; BA 0 luôn bằng 45° và 

BI _ Bỉ _ 1 BF _ yịĩ _ . 3 . 

—— = —- = — ——■ = —- không đối, 

BA’ BA 2 BA 2 

nên có thể xem A’ là ảnh của A qua 

. .. J2 

phép quay tâm B, góc 45° ; I là ảnh của A' qua phép vị tự tâm B tỉ số • 

2 

Do đó I là ảnh của A qua phép đồng dạng F có được bằng cách thực hiện 

liên tiếp phép quay tâm B, góc 45° và phép vị tự tâm B, tỉ số Từ đó 

suy ra khi A chạy trên nửa đường tròn (ỡ) thì I cũng chạy trên nửa đường 
tròn (O 1 ) là ảnh của nửa đường tròn (ỡ) qua phép đồng dạng F. 




Giới thiệu 

về hình học ĩrac-tan (ĩractal) 



Bơ-noa Man-đen-bơ-rô (Benolt Mandelbrot - sinh năm 1924) 


Quan sát cành dương xỉ hay 
hình vẽ bên ta thấy mỗi nhánh 
nhỏ của nó đểu đồng dạng với 
hình toàn thể. Trong hình học 
người ta cũng gặp rất nhiều 
hình có tính ‘chất như vậy. 
Những hình như thế gọi là 
những hình tự đồng dạng. Ta sẽ 
xét thêm một sô' hình sau đây. 



Cho đoạn thẳng AB. Chia đoạn thẳng đó thành ba đoạn bằng nhau AC = CD = DB. 
Dựng tam giác đểu CED rồi bỏ đi khoảng CD. Ta sẽ được đường gấp khúc 
ACEDB kí hiệu là Kị. Việc thay đoạn AB bằng đường gấp khúc ACEDB gọi là 
một quy tắc sinh. Lặp lại quy tắc sinh đó cho các đoạn thẳng AC, CE, ED, DB 
ta được đường gấp khúc K 2 . Lặp lại quy tắc sinh đó cho các đoạn thẳng của 

đưòng gấp khúc K 2 ta được đường gấp khúc Ky.. . Lặp lại mãi quá trình đó ta 
được một đường gọi là đường Vôn Kốc (để ghi nhận người đầu tiên đã tìm ra 
nó vào năm 1904 - Nhà toán học Thuỵ Điển Helge Von Koch). 



Đường Vồn Kốc 


Cũng lặp lại quy tắc sinh như trên cho các cạnh của một tam giác đều ta 
được một hình gọi là bông tuyết Vôn Kốc. 




Bồng tuyết Vồn Kốc 



41 



Bây giờ ta xuất phát từ một hình vuông. Chia nó 
thành chín hình vuông con bằng nhau rồi xoá đi 
phần trong của hình vuông con ờ chính giữa ta được 

hình Xị. Ta lập lại quá trình trên cho mỗi hình vuông 
con của Xị ta sẽ được hình x 2 . Tiếp tục mãi quá trình 
đó ta sẽ được một hình gọi là thảm Xéc-pin-xki 
(Sierpinski). 



Các hình nêu ở trên là những hình tự đồng dạng hoặc một bộ phận của 
chúng là hình tự đồng dạng. Chúng được tạo ra bằng phương pháp lặp, có 
quy tắc sinh đơn giản nhưng sau một số bước trở thành những hình rất phức 
tạp. Những hình như thế gọi là các fractal (từ íractal có nghĩa là gãy, vỡ). 
Không phải hình tự đồng dạng nào cũng là một íractal. Một khoảng của 
đường thẳng cũng có thể xem là một hình tự đồng dạng nhưng không phải là 
một íractal. 


Dưới đây là một số íractal khác. 



Mặc dù các íractal đã được biết đến từ đầu thế kỉ XX, nhưng mãi đến thập 
niên 80 của thế kỉ XX nhà toán học Pháp gốc Ba Lan Bơ-noa 
Man-đen-bơ-rô (Benoit Mandelbrot) mới đưa ra một lí thuyết có hệ thống để 

nghiên cứu chúng. Ông gọi đó là Hình học íractal. 

Ngày nay với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, Hình học fraetal dang phát 
triển mạnh mẽ. Lí thuyết này có nhiều ứng dụng trong việc mô tả và nghiên 
cứu các cấu trúc gập gãy, lồi lõm, hỗn đôn... của thế giới tự nhiên, điều mà 

hình học ơ-clít thông thường chưa làm được. Nó cũng là một công cụ mới, 
có hiệu lực để góp phần nghiên 
cứu nhiều môn khoa học khác như 
Vật lí, Thiên văn, Địa lí, Sinh học, 

Xây dựng, Âm nhạc, Hội hoạ,... 

Sau đây là số hình íractal trong 
tự nhiên. 



42 































ĐƯỜNG THẲNG Và Mặt PHẲnG 
TRONG KHÔNG GIAN. 

QUAN HỆ SONG SONG 

*♦* Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng 

1 *** Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng 
song song 

*** Đường thẳng và mặt phẳng song song 
I *** Hai mặt phẳng song song 
*** Phép chiếu song song 

Hình biểu diễn của một hình không gian 


II Trước đây chúng ta đã nghiên cứu các tính chất của 
II những hình nằm trong mặt phẳng. Môn học nghiên 
II cứu các tính chất của hình nằm trong mặt phẳng 

II được gọi là Hình học phẳng. Trong thực tế, ta 

II thường gặp các vật như : hộp phấn, kệ sách, bàn 
II học ... là các hình trong không gian. Môn học nghiên 

1 cứu các tính chất của các hình trong không gian 

1 được gọi là Hình học không gian (h.2.1). 














































































































































































































§1. ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐƯỜNG THẲNC 
VÀ MẶT PHẲNC 


I. KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU 
1. Mặt phẳng 

Mật bảng, mặt bàn, mặt nước hồ yên lặng cho ta hình ảnh một phần của mặt 
phẳng. Mặt phẳng không có bề dày và không có giới hạn (h.2.2). 



a) b) c) 


Hình 2.2 

• Để biểu diễn mặt phẳng ta thường dùng hình bình hành hay một miền góc 
và ghi tên của mặt phẳng vào một góc của hình biểu diễn (h.2.3). 




• Để kí hiệu mặt phẳng, ta thường dùng chữ cái in hoa hoặc chữ cái Hỉ Lạp 
đặt trong dấu ngoặc (). Ví dụ : mặt phẳng (p ), mặt phẳng (Q), mặt phẳng (tí), 
mặt phẳng (P) hoặc viết tắt là mpíP), mp(<2), mp(cộ, hoặc (P), (Q ), 

(tí), (p)... 

2. Điểm thuộc mặt phẳng 
Cho điểm A và mặt phẳng (tí). 

Khi điểm A thuộc mặt phẳng (tí) ta nói A nằm trên (tí) hay (tí) chứa A, hay 
(tí) đi qua A và kí hiệu là A e (tí). 


44 





Khi điểm A không thuộc mặt phẳng (ữ) 
ta nói điểm A nằm ngoài (ờ) hay (ũí) 
không chứa A và kí hiệu là A Ế (ữ). 

Hình 2.4 cho ta hình biểu diễn của điểm 
A thuộc mặt phẳng ( a ), còn điểm B không 
thuộc (ặ). 

3. Hình biểu diễn của một hình không gian 



Để nghiên cứu hình học không gian người ta thường vẽ các hình không gian lên 
bảng, lên giấy. Ta gọi hình vẽ đó là hình biểu diễn của một hình không gian. 


— Ta có một vài hình biểu diễn của hình lập phương như trong hình 2.5. 



Hình 2.5 


- Hình 2.6 là một vài hình biểu diễn của hình chóp tam giác. 




Hình 2.6 


^1 Hãy vẽ thêm một vài hình biểu diễn của hình chóp tam giác. 


Để vẽ hình biểu diễn của một hình trong không gian người ta dựa vào những 
quy tắc sau đây. 

- Hình biểu diễn của đường thẳng là đường thẳng, của đoạn thẳng là đoạn thẳng. 

- Hình biểu diễn của hai đưòng thẳng song song là hai đường thẳng song song, 
của hai đường thẳng cắt nhau là hai đường thẳng cắt nhau. 

- Hình biểu diễn phải giữ nguyên quan hệ thuộc giữa điểm và đường thẳng. 

- Dùng nét vẽ liền để biểu diễn cho đường nhìn thấy và nét đứt đoạn biểu 
diễn cho đường bị che khuất. 

Các quy tắc khác sẽ được học à phần sau. 


45 






II. CÁC TÍNH CHẤT THỪA NHẬN 

Để nghiên cứu hình học không gian, từ quan sát thực tiễn và kinh nghiệm 
người ta thừa nhận một số tính chất sau. 


Tính chất 1 

Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt. 


Hình 2.7 cho thấy qua hai 
điểm A, B có duy nhất một 
đường thẳng. 



Hình 2.7 


I Tính chốt 2 

I Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng. 


Như vậy một mặt phăng hoàn toàn xác định 
nếu biết nó đi qua ba điểm không thẳng 
hàng. Ta kí hiệu mặt phẳng qua ba điểm 
không thẳng hàng A, B, c là mặt phẳng 
(ABC) hoặc mp (ABC) hoặc (ABC) (h.2.8). 




Hình 2.9. Cửu Đỉnh ở Hoàng Thành, Huế 


Hình 2.10 


Quan sát một máy chụp hình đặt trên một giá có ba chân. Khi đặt nó lên bất 
kì địa hình nào nó cũng không bị gập ghềnh vì ba điểm A, B, c (h.2.10) luôn 
nằm trên một mặt phẳng. 


46 









I Tính chất 3 

I Nếu một đường thẳng cộ hai điểm phân biệt thuộc một mặt 

I phẳng thì mọi điểm của đường thẳng đều thuộc mặt phẳng đó. 

^2 Tại sao người thợ mộc kiểm tra độ phẳng 
mặt bàn bằng cách rê thước thẳng trên 
mặtbàn?(h.2.11). 

Nếu mọi điểm của đường thẳng d đều 
thuộc mặt phăng (tí) thì ta nói đường 
thẳng d nằm trong (tí) hay (tí) chứa d 
và kí hiệu là d c ( a ) hay (tí) z> d. 

^3 Cho tam giác ABC , M là điểm thuộc phần 
kéo dài của đoạn BC (h.2.12). Hãy cho 
biết M có thuộc mặt phẳng (ABC) không 
và đường thẳng AM có nằm trong mặt 
phẳng (ABC) không ? 

I Tính chát 4 

I Tồn tại bốn điểm không cùng thuộc một mặt phẳng. 

Nếu có nhiều điểm cùng thuộc một mặt phẳng thì ta nói nhũng điểm dó 
đồng phẳngị còn nếu không có mặt phẳng nào chứa các điểm dó thì ta nói 
rằng chúng không dồng phang. 

I Tính chốt 5 

I Nếu hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng 

I còn có một điểm chung khác nữa. 

Từ dó suy ra : Nếu hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng sẽ 
có một đường thẳng chung đi qua điểm chung ấy. 



Hình 2.13. Mặt nước và thành đập giao nhau theo đường thẳng. 



A Hình 2.11 



47 

















^4 Trong mặt phẳng ( p ), cho hình bỉnh 
hành ABCD. Lấy điem s nằm ngoài 
mặt phẳng (P). Hãy chỉ ra một điểm 
chung của hai mặt phẳng {SAC) và 
[SBD) khác điểm s (h.2.15). 


Hình 2.16 đúng hay sai? Tại sao? 


1 Tỉnh chất 6 

sị 

ị Trên mỗi mặt phẳng, 
Ị đều đúng. 


Đường thẳng chung d của hai mặt phăng 
phân biệt (cộ và (Jỉ) được gọi là giao tuyến 
của (cộ và (fi) và kí hiệu là d = (cộ n (fỳ) 
(h.2.14). 


s 



Ị \ 

Ị \ 

' Hình 2.16 


íc kết quả đã biết trong hình học phẳng 


III. CÁCH XÁC ĐỊNH MỘT MẶT PHẢNG 
1. Ba cách xác định mặt phẳng 

Dựa vào các tính chất được thừa nhận trên, ta có ba cách xác định một mặt 
phẳng sau đây. 

a) Mặt phẳng được hoàn toàn xác định khi biết nó đi qua ba điểm không 
thẳng hàng. 


48 



Ba điểm A, B, c không thẳng hàng xác định một mặt phẳng (h.2.17). 

b) Mặt phăng được hoàn toàn xác định khi biết nó đi qua một điểm và chứa 
một đường thẳng không đi qua điểm đó. 

Cho đường thẳng d và điểm A không thuộc d. Khi đó điểm A và đường thẳng 
d xác định một mặt phẳng, kí hiệu là mp (A, đ) hay (A, đ), hoặc mp (d, A) hay 
(d, A) (h.2.18). 



Hình 2.19 


c) Mặt phẳng được hoàn toàn xác định khỉ biết nố chứa hai đường thẳng cắt nhau. 


Cho hai đường thẳng cắt nhau a và b. Khi đó hai đường thẳng avầb xác định 
một mặt phẳng và kí hiệu là mp ( a, b) hay ( a, b), hoặc mp (b, à) hay ( b, a) 
(h.2.19). 


2. Một số ví dụ 

Ví dụ 1. Cho bốn điểm không đổng phẳng 
A, B, c, D. Trên hai đoạn AB và AC lấy hai 

..... .._, AM . . AN _ 

điễm M và N sao cho —— = 1 và -rrr- = 2. 

BM NC 

Hãy xác định giao tuyến của mặt phăng 
(DMN ) với các mặt phẳng ( ABD), ( ACD), 
(ABC), (BCD) (h.2.20). 

giải 



Điểm D và điểm M cùng thuộc hai mặt phăng (DMN) và (ABD) nên giao 
tuyến của hai mặt phẳng đó là đường thẳng DM. 


4- HlNH học tl-A 


49 



Tương tự ta có ( DMN ) n (ACD) = DN , (Z)MiV) n (ABC) = MN. 

Trong mặt phẳng (ABC), vì nên đường thẳng MN và BC cắt nhau 

MB NC 6 

tại một điểm, gọi điểm đó lạ E. Vì D, E cùng thuộc hai mặt phẳng (DMN) và 
(BCD) nên (DMN) n (BCD) = DE. 

Ví dụ 2. Cho hai đường thẳng cất nhau Ox, Oy và hai điểm A, B không nằm 
trong mặt phẳng (ỚJt, Oy). Biết rằng đường thẳng AB và mặt phẳng (Ox, Oy) 
có điểm chung. Một mật phẳng (a) thay đổi luôn luôn chứa AB và cắt Ox, Oy 
lần lượt tại M, N. Chứng minh rằng đường thẳng MN luôn luôn đi qua một 

điểm cố định khi (à) thay đổi. 

giải 

Gọi I là giao điểm của đường 
thẳng AB và mặt phẳng (ỚJt, Oy ) 

(h.2.21). Vì AB và mặt phẳng 
(Ox, Oy ) cố định nên Ị cố định. Vì 
M, N, Ị là các điểm chung của hai 
mặt phẳng (a) và (ỚJt, Oy) nên 
chúng luôn luôn thẳng hàng. Vậy 
đường thẳng MN luôn luôn đi qua 
I cố định khi (cộ thay đổi. 

v Nhận xét. Để chừng minh ba điểm thẳng hàng ta có thể chứng minh chúng 
cùng thuộc hai mặt phẳng phân biệt. 



Hình 2.21 


Ví dụ 3. Chọ bốn điểm không đồng phẳng A, B, c, D. Trên ba cạnh AB, AC 
và AD lần lượt lấy các điểm M, N và K sao cho đường thẳng MN cắt đường 
thẳng BC tại H, đường thẳng NK cắt đường thẳng CD tại I, đường thẳng KM 
cắt đường thẳng BD tại J. Chứng minh ba điểm H, I, J thẳng hàng. 


giải 

Ta có J là điểm chung của hai mặt phẳng (MNK) và (BCD) (h.2.22). 


Thật vậy, ta có 


J e MK 
MK c (MNK) 


=>/e (MNK) 


và 


J e BD 
\BD c (BCD) 


=>/e ( BCD ). 


50 


4- HlNH HỌC 11-B 



Lí luận tương tự ta có ỉ, H cũng là 
điểm chung của hai mặt phăng 
(MNK) và (BCD). 

Vậy I, J, H nằm trên giao tuyến 
của hai mặt phăng ( MNK) và 
( BCD ) nên I, J, H thẳng hàng. 

Ví dụ 4. Cho tam giác BCD và 
điểm A không thuộc mặt phẳng 
( BCD ). Gọi K là trung điểm của 
đoạn AD và G là trọng tâm của 
tam giác ABC. Tìm giao điểm 
của đường thảng GK và mặt 
phẳng ( BCD ). 


A 



giầi 

Gọi J là giao điểm của AG và BC. 

Trong mặt phẳng ( AJD ), 

AG 2 AK 1 , ” 

—— = -r.‘, ~~ = _ nên GK và JD 

AJ 3 AD 2 

cắt nhau (h.2.23). Gọi L là giao 

điểm của GK và JD. 

ÍLeJD 

Ta có ị _ _=>L e (BCD) 

JD<Z(BCD) 



Vậy L là giao điểm của GK và ( BCD ). 


Nhận xét. Để tìm giao điểm của một đường thẳng và một mặt phẳng ta có thể 
đưa về việc tìm giao điểm của đường thẳng đó với một đường thẳng nằm 
trong mặt phẳng đã cho. 


IV. HÌNH CHÓP VÀ HÌNH TỨ DIỆN 

1. Trong mặt phẳng (cộ cho đa giác lồi A.Ay... A . Lấy điểm s nằm ngoài (cộ. 
Lần lượt nối s vói các đỉnh Aị,A 2 , ..., A^ ta được n tam giác SA\A 2 , SA 2 A 0 , .... 
SA n A\. Hình gồm đa giác /4|Á2... A n và n tam giác SA^A^, SAyAi, ..., 
S/4 W /4| gọi là hình chóp, kí hiệu là s. AịẢ 2 ... A n . Ta gọi s là đỉnh và đa giác 


51 


A\A 2 „. A n là mặt đáy. Các tam giác SA^, SA 2 A 3 , ..., SA n Aị được gọi là 
các mặt bên ; các đoạn SA { , SA 2 , .... SA n là các cạnh bên ; các cạnh của đa 

giác đáy gọi là các cạnh đáy của hình chóp. Ta gọi hình chóp có đáy là tam 
giác, tứ giác, ngũ giác, ... lần lượt là hình chóp tam giác, hỉnh chóp tứ giác, 
hình chóp ngũ giác, ... (h.2.24). 



Đinh 



Hình 2.24 

2. Cho bốn điểm A, B, c, D không đồng phẳng. Hình gồm bốn tam giác ABC, 
ACD, ABD và BCD gọi là hình tứ diện (hay ngắn gọn là tứ diện ) và được kí hiệu 
là ABCD. Các điểm A, B, c, D gọi là các đỉnh của tứ diộn Các đoạn thẳng AB, 
BC, CD, DA, CA, BD gọi là các cạnh của tứ diện. Hai cạnh không đi qua một 
đỉnh gọi là hai cạnh đối diện. Các tam giác ABC, ACD, ABD, BCD gọi là các 
mặt của tứ diện. Đỉnh không nằm trên một mặt gọi là đỉnh đối diện với mặt đó. 

Hình tứ diện có bốn mật là các tam giác đều gọi là hình tứ diện đều. 


IE§° Chú ý. Khi nói đến tam giác ta có thể hiểu là tập hợp các điểm thuộc các cạnh 
hoặc cũng có thể hiểu là tập hợp các điểm thuộc các cạnh và các điểm trong 
của tam giác đó. Tương tự có thể hiểu như vậy đối với đa giác. 

^6 Kể tên các mặt bên, cạnh bên, cạnh đáy của hình chóp ở hình 2.24. 

Ví dụ 5. Cho hình chóp SABCD đáy là hình bình hành ABCD: Gọi M, N, p 
lần lượt là trung điểm của AB, AD, sc. Tìm giao điểm của mặt phẳng (MNP) 
với các cạnh của hình chóp và giao tuyến của mặt phẳng (MNP) với các mặt 
của hình chóp. 

giải 

Đường thẳng MN cắt đường thẳng BC, CD lần lượt tại K, L. 

Gọi E là giao điểm của PK và SB, F là giao điểm của PL và SD (h.2.25). 

Ta có giao điểm của (MNP) với các cạnh SB, sc, SD lần lượt là E, p, F. 


52 



Từ đó suy ra 

(MNP) n (ABCD) = MN, 

(MNP) n (SAB) = EM, 

(MNP) n (SBC) = EP, 

(MNP) n (SCD) = PF 
và (MNP) n (SDA) = FN. K 

Hình 2.25 

B3P Chú ý. Đa giác MEPFN có cạnh nằm trên giao tuyến của mặt phẳng (MNP) 
với các mặt của hình chóp S.ABCD. Ta gọi đa giác MEPFN là thiết diện (hay 
mặt cắt) của hình chóp S.ABCD khi cắt bởi mặt phẳng (MNP). 

Nói một cách đơn giản : Thiết diện (hay mặt cắt) của hình 34/ khi cắt bởi mặt 
phẳng (ữ) là phần chung của 3Ổ và (à). 



BÀI TẬP 

1. Cho điểm A không nằm trên mặt phẳng (à) chứa tam giác BCD. Lấy E, F là 
các điểm lần lượt nằm trên các cạnh AB, AC. 

a) Chứng minh đường thẳng EF nằm trong mặt phẳng (ABC). 

b) Khi EF và BC cắt nhau tại I, chứng minh / là điểm chung của hai mặt phẳng 
(BCD) và (DEF). 

2. Gọi M là giao điểm của đường thẳng d và mặt phẳng (a). Chứng minh M là 
điểm chung của (a) vói một mặt phẳng bất kì chứa d. 

3. Cho ba đường thẳng dị, d 2 , d 2 không cùng nằm trong một mặt phẳng và cắt 
nhau từng đôi một. Chứng minh ba đường thẳng trên đồng quy. 

4 . Cho bốn điểm A, B, c vầ D không đồng phẳng. Gọi G A , G B , G c , G D lần lượt là 
trọng tâm của các tam giác BCD, CDA, ABD, ABC. Chứng minh rằng AG a , 
BGg, CGq, DG d đồng quy. 

5. Cho tứ giác ABCD nằm trong mặt phẳng (cộ có hai cạnh AB và CD không song 
song. Gọi s là điểm nằm ngoài mặt phẳng (ờ) và M là trung điểm đoạn sc. 

a) Tìm giao điểm N của đưòng thẳng SD và mặt phảng (MAB). 


53 





6 . 


b) Gọi o là giao điểm của AC và BD. Chứng minh rằng ba đường thẳng so, 
AM, BN đồng quy. 

Cho bốn điểm A, B, c và D không đồng phẳng. Gọi M, N lần lượt là trung 
điểm của AC và BC. Trên đoạn BD lấy điểm p sao cho BP = 2 PD. 

a) Tìm giao điểm của đường thẳng CD và mặt phẳng (MNP). 

b) Tìm giao tuyến của hai mặt phăng (MNP) và (ACD). 

7. Cho bốn điểm A, B,C\ằD không đồng phẳng. Gọi I, K lần lượt là trung điểm 
của hai đoạn thẳng AD và BC. 

a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (IBC) và (KAD). 

b) Gọi M và N là hai điểm lần lượt lấy trên hai đoạn thẳng AB và AC. Tìm giao 
tuyến của hai mật phẳng (ỈBC) và (DMN). 

8. Cho tứ diên ABCD. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD, 
trên cạnh AD lấy điểm p không trùng với trung điểm của AD. 

a) Gọi E là giao điểm của đường thẳng MP và đường thẳng BD. Tìm giao 
tuyến của hai mặt phẳng (PMN) và (BCD). 

b) Tìm giao điểm của mặt phăng (PMN) và BC. 

9. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình binh hành ABCD. Trong mặt phẳng đáy 
vẽ đường thẳng d đi qua A và không song song với các cạnh của hình bình hành, 

d cắt đoạn BC tại E. Gọi CTà một điểm nằm trên cạnh sc. 

* • * * * 

a) Tìm giao điểm M của CD và mặt phăng (C'AE). 

b) Tìm thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (C'AE). 

10. Cho hình chóp SABCD có AB và CD không song song. Gọi M là một điểm 
thuộc miền trong của tam giác SCD. 

a) Tìm giao điểm N của đường thẳng CD và mặt phẳng (SBM). 

b) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SBM) và (SAC). 

c) Tìm giao điểm / của đường thẳng BM và mặt phẳng (SAC). 

d) Tìm giao điểm p của sc và mặt phẳng (ABM), từ đó suy ra giao tuyến của 
hai mặt phẳng (SCD) và (ABM). 


54 



§2. HAI ĐƯỜNG THẲNC chéo nhau 
VÀ HAI ĐƯỜNC THẲNG SONG SONG 

"í 


Hình 2.26 cho ta thấy hình ảnh của 
những đường thẳng song song, đường 
thẳng chéo nhau. Các khái niệm này sẽ 
được trình bày sau đây. 

^1 Quan sát các cạnh tường trong lớp học và 
xem cạnh tường là hinh ảnh của đường 
thẳng. Hãy chỉ ra một số cặp đường thẳng 
không thể củng thuộc một mặt phẳng. 

Hình 2.26 

I. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG THANG TRONG KHÔNG GIAN 

Cho hai đường thẳng avằb trong không gian. Khi đó có thể xảy ra một trong 
hai trường hợp sau. 

Trường hợp ỉ. Có một mặt phăng chứa a và b. 

Khi đó ta nói a và b đồng phẳng. Theo kết quả của hình học phẳng có ba khả 
nàng sau đây xảy ra (h.2.27). 




a n b = {MỊ a ỊỊ b 

Hình 2.27 


a = b 




i) a vằ b có điểm chung duy nhất M. Ta nói ớ và ở cắt nhau tại M và 

kí hiộu là a n b = {Mj. Ta còn có thể viết a C\b - M. 

ii) a và b không có điểm chung. Ta nói a và b song song với nhau và kí hiệu 
là a // b. 

iii) a trùng b, kí hiệu là a s b. 


55 










Như vậy, hai đường thẳng song song là hai đường thẳng cùng nằm trong một 
mặt phẳng và không có điểm chung. 

Trường hợp 2. Không có mặt phăng nào chứa avầb. 

Khi đó ta nói a và b chéo nhau hay a chéo với b (h.2.28). 

A 


B 

c 

Hình 2.28 Hình 2.29 

&2 Cho tứ diện ABCD, chứng minh hai đường thẳng AB và CD chéo nhau. Chỉ ra cặp 
đường thẳng chéo nhau khác của tứ diện này (h.2.29). 

II. TÍNH CHẤT 

Dựa vào tiên đề ơ-clít về đường thẳng song song trong mặt phẳng ta có các 
tính chất sau đây. 

i Định lí ĩ 

Ề 

Trong không gian, qua một điểm không nằm trên đường thẳng 
cho trước , có một và chỉ một đườhg thẳng song song với 
đường thẳng đã cho. 

cbứngminấ 

Giả sử ta có điểm M và đường thẳng d 
khổng đi qua M. Khi đó điểm M và đường 
thẳng d xác định một mặt phảng (cộ 
(h.2.30). Trong mặt phảng (à), theo tiên 
đề ơ-clít về đường thẳng song song chi có 
một đường thẳng d' qua M và song song Hình 2.30 

vói d. Trong không gian nếu có một 

đường thẳng d” đi qua M song song vói d thì d” cũng nằm trong mặt phẳng 
(ct). Như vậy trong mặt phăng (à) có d\ d" là hai đường thẳng cùng đi qua M 
và song song vói d nên d\ d" trùng nhau. 






56 




a 


Nhận xét. Hai đường thẳng song song avầb 
xác định một mặt phẳng, kí hiệu là mp ( a, b) 
hay (ứ, b) (h.2.31)! 

3 Cho hai mặt phẳng (ữ) và (P). Một mặt phẳng 
{ỷ) cắt (ớ) và (j8) lẳn lượt theo các giao tuyến a 
và b. Chứng minh rằng khi a và b cắt nhau tại I 
thỉ I là điểm chung của (ữ) và (/3) (h.2.32). 




ilil 


Định lí 2 (về giao tuyến của ba mặt phẳng) 

Nếu ba mặt phẳng đôi một cắt nhau theo ba giao tuyến phân 
biệt thì ba giao tuyến ấy hoặc đồng quy hoặc đồi một song 
song vói nhau (h.2.32 và h.2.33). 





Hệ quả 

Nếu hai mặt phẳng phân biệt lần lượt chứa hai đường thẳng 
sọng song thì giao tuyến của chúng (né'u có) cũng song song 
với hai đường thẳng đó hoặc trùng với một trong hai đường 
thẳng đó (h.2.34a, b, c). 








Ví dụ 1. Cho hình chóp SABCD có đáy là 
hình bình hành ABCD. Xác định giao 
tuyến của các mặt phăng ( SAD) và (SBC). 

gidi 

Các mặt phảng (SAD) và (SBC) có điểm 
chung s và lần lượt chứa hai đường thẳng 
song song là AD, BC nên giao tuyến của 
chúng là đường thẳng d đi qua s và song 
song với AD, BC (h.2.35). 


s d 



Hình 2.35 


Ví dụ 2. Cho tứ diện ABCD. Gọi / và J lần lượt là trung điểm của BC và BD. 
(P) là mặt phẳng qua IJ và cất AC, AD lần lượt tại M, N. Chứng minh rằng tứ 
giác IJNM là hình thang. Nếu M là trung điểm của AC thì tứ giác ỈJNM là 
hình gì' ? 


Ba mặt phăng (ACD), (BCD), (P) đôi một 
cắt nhau theo các giao tuyến CD, ỊJ, MN. 
Vì IJ // CD (ỈJ là đường trung bình của tam 
giác BCD) nên theo định lí 2 ta có 
IJ // MN. Vậy tứ giác IJNM là hình thang 
(h.2.36). 

Nếu M là trung điểm của AC thì N là trung 
điểm của AD. Khi đó tứ giác IJNM có một 
cặp cạnh đối vừa song song vừa bằng nhau 
nên là hình bình hành. 



Trong hình học phẳng nếu hai đường thẳng phân biệt cùng song song với 
đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. Điều này vẫn đúng trong 
hình học không gian. 


m 


Định lí 3 

Hai đường thẳng phân biệt 
cùng song song với đường 
thẳng thứ ba thì song song 
với nhau (h.2.37). 


Khi hai đường thẳng avằb cùng song song 
với đường thẳng c ta kí hiệu a II b II c và 
gọi là ba đường thẳng song song. 



58 






Ví dụ 3. Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N, p, Q,RvầS lần lượt là trung điểm của 
các đoạn thảng AC, BD, AB, CD, AD và BC. Chứng minh rằng các đoạn thẳng 
MN, PQ, RS đồng quy tại trung điểm của mỗi đoạn. 



(Xem hình 2.38) 


Trong tam giác ACD ta có MR là 
đường trung bình nên 

MRỊỊCD 

■ 1 1 _ ( 1 ) 

MR = ±CD. 

[ 2 

Tương tự trong tam giác BCD, ta có 


' SN//CD 

SN = j-CD. 
2 



Từ (1) và (2) ta suy ra 


MR//SN 
MR = SN. 


A 



Hình 2.38 


Do đó tứ giác MRNS là hình bình hành. Như vậy MN, RS cắt nhau tại trung 
điểm G của mỗi đoạn. 

Lí luận tương tự, ta có tứ giác PRQS cũng là hình bình hành nên PQ , RS cắt 
nhau tại trung điểm G của mỗi đoạn. Vậy PQ, RS , MN đồng quy tại trung 
điểm của mỗi đoạn. 


BÀI TẬP 

• 

1. Cho tứ diện ABCD. Gọi p, Q,RvằS là bốn điểm lần lượt lấy trên bốn cạnh AB, 
BC, CD và DA. Chứng minh rằng nếu bốii điểm p, Q,RvầS đồng phẳng thì 

a) Ba đường thẳng PQ, SR và AC hoặc song song hoặc đồng quy ; 

b) Ba đường thẳng PS, RQ và BD hoặc song song hoặc đồng quy. 

2. Cho tứ diện ABCD và ba điểm p, Q, R lần lượt lấy trên ba cạnh AB, CD, BC. 
Tìm giao điểm 5 của AD và mặt phẳng ( PQR ) trong hai trường hợp sau đây. 

a) PR song song với AC ; 

b) PR cắt AC. 


59 







3. Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, CD và G 
là trung điểm của đoạn MN. 

a) Tìm giao điểm A' của đường thẳng AG và mặt phẳng ( BCD ). 

b) Qua M kẻ đường thẳng Mx song song với AA' và Mx cắt (BCD) tại Af. 
Chứng minh B, M’,A' thẳng hàng và BM' = M'A' =A'N. 

c) Chứng minh GA = 3 GA'. 


p. ĐƯỜNG THẲNG 

VA MẶT PHẲNG song song 


I. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THANG VÀ MẶT PHANG 


Cho đường thẳng d và mặt phẳng (ạ). Tuỳ theo số điểm chung của d và (à), ta 
có ba trường hợp sau (h.2.39). 



dll(cỉ) 


dn(cỉ)= {M} 


dc. (a) 


Hình 2.39 


• d và (à) không có điểm chung. Khi đó ta nói d song song với (cộ hay (cộ 
song song với d và kí hiệu là d II (à) hay (cộ // d. 

• dvà (a) có một điểm chung duy nhất M. Khi đớ ta nói d và (à) cắt nhau tại 
điểm M và kí hiệu là d n ( a ) = {m} hay d n (à) = M. 

• d và (ữ) cố từ hai điểm chung trỏ lên. Khi đó, theo tính chất 3 §1, d nằm 
trong (ộ) hay (ữ) chứa d và kí hiệu d<z(tí) hay (cộ 3 d. 

A 1 Trong phồng học hãy quan sát hình ảnh của đường thẳng song song với mặt phẳng. 


60 



II. TÍNH CHẤT 


Để nhận biết đường thẳng d song song với mặt phẳng (tí) ta có thể căn cứ vào 
số giao điểm của chúng. Ngoài ra ta có thể dựa vào các dấu hiệu sau đây. 




Định lí 7 

Nếu đường thẳng d không nằm trong mặt phẳng (tí) và d song 
song với đường thẳng d' nằm trong (tí) thì d song song với (tí). 


chứng minâ 


Gọi (J3) là mặt phẳng xác định bởi 
hai đường thẳng song song d, d\ 

Ta có (tí) n(p) = d' (h.2.40). 

Nếu d n (tí) = { M } thì M thuộc 

giao tuyến của (tí) và (P) là d' hay 
d n d' = [M\. Điều này mâu 
thuẫn với giả thiết d II d\ 



Hình 2.40 . 


Vậy d//(tí). 

4^2 Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N, p lần lượt là trung điểm của AB, AC, AD. Các 
đường thẳng MN, NP, PM có song song với mặt phẳng (BCD) không ? 

I Định lí 2 

I Cho đường thẳng a song song với mặt phẳng (tí). Nếu mặt 

I phẳng (P) chứa a và cắt (tí) theo giao tuyến b thì b song song 

II Vỡỉ' a (h.2.41). 



Ví dụ. Cho tứ diện ABCD. Lấy M là điểm thuộc miền trong của tam giác ABC. 
Gọi (tí) là mặt phẳng qua M và song song với các đường thẳng AB và CD. Xác 
định thiết diện tạo bởi (cộ và tứ diện ABCD. Thiết diện đó là hình gì ? 


61 






giẳi 


Mặt phẳng (à) đi qua M và song song với AB nên (à) cắt mặt phẳng (ABC) 


(chứa AB) theo giao tuyến d đi qua M và 
là giao điểm của d với AC và BC (h.2.42) 

Mặt khác, (à) song song với CD nên 
(à) cắt (ACD) và (BCD) (là các mặt 
phẳng chứa CD) theo các giao tuyến 
EH và FG cùng song song với CD 
(He ADvầGe BD). 

Ta có thiết diện là tứ giác EFGH. Hơn 
nữa ta có 

(à) u AB và (ABD) n (à) = HG, từ đó 
suy ra HG ii AB. 


song song với AB. Gọi E, F lần lượt 
A 



Tứ giác EFGH có EFIIHG (IIAB) và EHIIFG (J! CD) nên nó là hình bình hành. 


Từ định lí 2 ta suy ra hệ quả sau. 

I Hệ quả 

I Nếu hai mặt phẳng phân 
I biệt cùng song song với 
I một đường thẳng thì giao 
I tuyến của chúng (nếu có) 
I cũng song song với 
I đường thẳng đó (h.2.43). 



d 


Hai đường thẳng chéo nhau thì không thể cùng nằm trong một mặt phăng. 
Tuy nhiên, ta có thể tìm được mặt phẳng chứa đưòng thẳng này và song song 
với đường thẳng kia. Định lí sau đây thể hiện tính chất đó. 


I Định lí 3 

I Cho hai đường thẳng chéo nhau. Có duy nhất một mặt phẳng 
I chứa đường thẳng này và song song với đường thẳng kia. 


chứng minh 

Giả sử ta có hai đường thẳng chéo nhau a và b. 


62 


Lấy điểm M bất kì thuộc a. Qua M kẻ 
đường thẳng b' song song với b. Gọi 
(tí) là mặt phẳng xác định bởi a và b' 
(h.2.44).' 

Ta có : ồ // b' và b' c (tí), từ đó suy ra 
b // (tí). 

Hơn nữa (tí) Z) a nên (tí) là mặt phảng cần 



Ta chứng minh (tí) là duy nhất. Thật vậy, nếu có một mật phẳng (ft) khác (tí), 
chứa a và song song với b thì khi đó (tí), (P) là hai mặt phẳng phân biệt cùng 
song song với b nên giao tuyến của chúng là a, phải song song với b. Điều 
này mâu thuẫn với giả thiết a và .ố chéo nhau. 

Tương tự ta có thể chứng minh có duy nhất một mặt phẳng chứa b và song 
song với a. 


BÃI TẶP 

1. Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF không cùng nằm trong một mặt phẳng. 

a) Gọi o \ằO' lẩn lượt là tâm của các hình bình hành ABCD và ABEF. Chứng 
minh rằng đường thẳng 00' song song với các mặt phẳng ( ADF ) và ( BCE). 

b) Gọi M và N lần lượt là trọng tâm của hai tam giác ABD và ABE. Chứng 
minh đường thẳng MN song song với mặt phẳng ( CEF ). 

2. Cho tứ diện ABCD. Trên cạnh AB lấy một điểm M. Cho (ữ) là mật phẳng qua M, 
song song với hai đường thẳng AC và BD, 

a) Tìm giao tuyến của (à) với các mặt của tứ diện. 

b) Thiết diện của tứ.diện cắt bởi mặt phẳng (tí) là hình gì ? 

3. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là một tứ giác lồi. Gọi o là giao điểm 
của hai đường chéo AC và BD. Xác định thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt 
•phẳng (tí) đi qua o, song song với AB và sc. Thiết diện đó là hình gì ? 


63 



§4. HAI MẶT PHANG song song 



Hình 2.45 


I. ĐỊNH NGHĨA 

Hai mặt phẳng (cộ, (Jì) được gọi là song song 
với nhau nếu chúng không có điểm chung. 

Khi đó ta kí hiệu (ạ) // (ft) hay (ft) // (a) 
(h.2.46). 



Hình 2.46 


A, Cho hai mặt phẳng song song ịà) và {ậj. 
Đường thẳng d nằm trong (ữộ (h.2.47). Hỏi d 
và (J3) có điểm chung không ? 


II. TÍNH CHẤT 



Hình 2.47 


I Định lí ĩ 

ịịị 

I Nếu mặtphẳng (cộ chứa hai đường thẳng cắt nhau a,bvàa,b 
I cùng song song với mặt phẳng (J3) thì (à) sọng song với (ft). 


chứng minh 

Gọi M là giao điểm của a và b. 

Vì (à) chứa a mà a song song với (yỢ) nên (ữ) và (J3) là hai mặt phảng phân 
biệt. Ta cần chứng minh (à) song song với Ụ3). 


64 








Giả sử ( a ) và (jổ) không song song và 
cắt nhau theo giao tuyến c (h.2.48). 

Ta có 

all(P) 

(i a)z>a =>c//a 

(a)n(/3) = c 

bll(P) Hình 2.48 

và < (ỡr) z> b => c // b. 

(ar)n(/?) = c 

Như vậy từ M ta kẻ được hai đường thẳng a, b cùng song song với c. Theo 
định lí 1 , § 2 , điểu này mâu thuẫn. Vậy (à) và (P) phải sòng song với nhau. 

42 Cho tứ diện SABC. Hãy dựng mặt phẳng (tí) qua trung điểm I của đoạn SA và song 
song với mặt phẳng (ABC). 



Ví dụ 1. Cho tứ diện ABCD. Gọi ƠJ,Ơ 2 ,Ơ 3 lần lượt là trọng tâm của các tam 
giác ABC, ACD, ABD. Chứng minh mặt phăng (ƠJƠ 2 Ơ 3 ) song song với mặt 
phẳng ( BCD ). 

giải 



AG . AG 0 

Do đó -—- 7 = - -7 suy ra G,G 0 // MN. Hình 2.49 

AM AN 1 z 

Vì MN nằm trong (BCD) nên GjG 2 ỈỈ(BCD). 

AGị ag*ị 

Tương tự ~~Xp su y ra ^1^3 IIMP. Vì MP nằm trong ( BCD) nên 
G i G 3 //(BCD). Vậy (G 1 G 2 G 3 )//(fiCD). 


5- HlNH hoc 11-a 


65 





Ta biết rằng qua một điểm không thuộc đường thẳng d có duy nhất một 
đường thẳng d' song song với d. Nếu thay đường thẳng d bởi mặt phẳng (cộ 
thì được kết quả sau. 


I Định lí 2 

lịịì 

I Qua một điểm nằm ngoài một 
I mặt phẳng cho trước có một và 
I chi' một mặt phang song song 
8 với mặt phẳng đã cho (h.2.50). 

Từ định lí trên ta suy ra các hệ quả sau. 



Hình 2.5Q 


I Hệ quả 1 

I Nếu đường thẳng d song song 
I với mặt phẳng (or) thì qua d có 
1 duy nhất một mặt phẳng song 
I song với (à) (h.2.51). 

iỉtỉ 



Hình 2.51 


I Hệ quở 2 

II 

I Hai mặt phang phân biệt cùng song song với mặt phẳng thứ 

II ba thì song song với nhau. 


I Hệ quà 3 . 

I Cho điểm A không nằm trên 
I mặt phẳng (ứ). Mọi đường 

I thẳng đi qua A và song song 

II với (cộ đều nằm trong mặt 
I phẳng đi qua A và song song 
I với (cộ (h.2.52). 




Hình 2.52 





Ví dụ 2. Cho tứ diện SABC có SA = SB = sc. Gọi Sx, Sy, Sz lần lượt là phân 
giác ngoài của các góc s trong ba tam giác SBC, SCA, SAB. Chứng minh : 

a) Mặt phẳng (Sx, Sỵ) song song với mặt phẳng {ABC ); 

b) Sx, Sỵ, Sz cùng nằm trên một mặt phẳng. 


66 


5- HỈNH HOC11.0 









giải 



B B c 

Hình 2.53 


a) Trong mặt phẳng (SBC), vì Sx là phân giác ngoài của góc s trong tam giác 
cân SBC (h.2.53) nên Sx IIBC. Từ đó suy ra Sx II (ABC). (1) 

Tữomg tự, ta có Sy II (ABC). (2) và Sz // (ABC). 

Từ (1) và (2) suy ra : (Sjc, Sy) II (ABC). 

b) Theo hệ quả 3, định lí 2, ta có Sx, Sy, Sz là các đường thẳng cùng đi qua s 
và cùng song song với (ABC) nên Sx, Sy, Sz cùng nằm trên một mặt phẳng đi 
qua s và song song với (ABC). 


ỊJ Định lí 3 

I Cho hai mặt phẳng song song. Nếu một mặt phang cắt mặt 
I phẳng này thì cũng cắt mặt phẳng kia và hai giao tuyến song 
I song với nhau. 


Chứng minh 

Gọi (à) và (/?) là hai mặt phẳng song song. Giả 
sử (ỷ) cắt (à) theo giao tuyến a. Do (ỷ) chứa a 
(h.2.54) nên (ỳ) không thể trùng với (P). Vì vậy 
hoặc (ỷ) song song với (ậ) hoặc (ỳ) cắt (/3). Nếu 
(ỷ) song song với (P) thì qua a ta có hai mặt 
phảng (à) và (ỷ) cùng song song với (P). Điều 
này vô lí. Do đó (ỷ) phải cắt (P). Gọi giao tuyến 
của (Ý) và (/?) là b. 



Hình 2.54 


67 








Ta có a c (à) và b c (P) mà (a) II (P) nên a n b = 0. Vậy hai đường thẳng 
avầb cùng nằm trong một mặt phẳng (ỳ) và không có điểm chung nên a II b. 


I Hệ quả 

II 

I Hai mặt phẳng song song chắn trên hai cát tuyến song song 
I những đoạn thẳng bằng nhau. 


chứng minh 

Gọi (à) và (Jỉ) là hai mặt phẳng song song và 
(ỷ) là mặt phẳng xác định bởi hai đường 
thẳng song song a, b. Gọi A, B lần lượt là 
giao điểm của đường thẳng a với (á) và (J3 ); 
A\ B' lần lượt là giao điểm của đường thẳng b 
vói (cộ và (Jĩ) (h.2.55). Theo định lí 3 ta có 

Xa) II {(3) 

< (ỵ)n(a) = AA' 
ỉr)n{0) = B*. 



Từ đó suy raAA' I/ BB'. 


Vì AB song song với A'B' (do a song song với b) nên tứ giác AA'BB là hình 
bình hành. 


Vậy AB = A'B'. 

III. ĐỊNH LÍ TA-LÉT (THALÈS) 

^3 Phát biểu định lí Ta-lét trong hỉnh học phẳng. 

I Định lí 4 (Định lí Ta-lét) 

8 Ba mặt phẳng đôi một song 
I song chắn trên hai cát tuyến 
( bất kì những đoạn thẳng 
0 tương ứng tỉ lệ. 



Nếu d, d’ là hai cát tuyến bất kì cắt ba mặt phẳng song song (a), {/3), (ị) lần 
lượt tại các điểm A, B, c và A\ B\ C' (h.2.56) thì 

AB BC _ CA 
A'B' ~ B'c' - ƠA' ’ 


68 



IV. HÌNH LẢNG TRỤ VÀ HÌNH HỘP 


Cho hai mặt phẳng song song (à) và ( oổ). Trên (ờ) cho đa giác lồi 
AA,... A . Qua các đỉnh Aị, ^ 2 » ..., A n ta vẽ các đường thẳng song song 
với nhau và cắt ( a') lần lượt tại Aị,.A^, ..., A' n . 


Hình gồm hai đa giác AịAy... A , AịA^... A' và các hình bình hành 
A.AịA^Ay, AyA^A^Ao, ..., AA'AịAị được gọi là hình lăng trụ và được kí 


hiệu là A^... A n .AịA^... A' n (h.2.57) 

- Hai đa giác — \ 

AịA^...A' được gọi là hai mặt đáy 
của hình lăng trụ. 

- Các đoạn thẳng AịA, ^ 2 ^,..., 
A A' được gọi là các cạnh bên của 
hình lăng trụ. 

- Các hình bình hành AịAịA^A 2 , 
AyA^A^Ao, ..., AA'AịAị được gọi 
là các mặt bên của hình lăng trụ. 

- Các đỉnh của hai đa giác được gọi 
là các đỉnh của hình lăng trụ. 



Nhận xét 

• Các cạnh bên của hình lăng trụ bằng nhau và song song với nhau. 

• Các mặt bên của hình lăng trụ là các hình bình hành. 

• Hai đáy của hình lăng trụ là hai đa giác bằng nhau. 

Người ta gọi tên của hình lăng trụ dựa vào tên của đa giác đáy, xem hình 2.58. 

I I I 

Hình 2.58 




69 





• Hình lăng trụ có đáy là hình tam giác 
được gọi là hình lâng trụ tam giác. 

• Hình lăng trụ có đáy là hình bình hành 
được gọi là hình hộp (h.2.59). 


V. HÌNH CHÓP CỤT 
Định nghĩa 

Cho hình chóp S.A.A 2 ...A ; một mặt 

phẳng ( p ) không qua đỉnh, song song với 
mặt phẳng đáy của hình chóp cắt các 
cạnh S/4j, SA 2 , ..., SA n lần lượt tại /4[, 

A 2 , ..., A' n . Hình tạo bởi thiết diện 

A[A!y ... A' và đáy A^A}... A n của hình 
chóp cùng với các tứ giác AỊAiA 2 Aị, 
A^A^A-ìAv^, ...» ì4'j 4ỊA>4 gọi là hình 
chóp cụt (h.2.60). 



s 



Đáy của hình chóp gọi là đáy lớn của hình chóp cụt, còn thiết diện A'.A^ ... A' 
gọi là đáy nhỏ của hình chóp cụt. Các tứ giác /C^tiyA^A^, ti^A^A^A^, ..., 
A' n A'\A.A gọi là các mặt hên của hình chóp cụt. Các đoạn thẳng 
/\|/4[, A 2 A^,...,A Ịf A' gọi là các cạnh bên của hình chóp cụt. 


Tuỳ theo đáy là tam giác, tứ giác, ngũ giác ..., ta có hình chóp cụt tam giác, 
hình chóp cụt tứ giác, hình chóp cụt ngũ giác,... 

Vì hình chóp cụt được cắt ra từ một hình chóp nên ta dễ dàng suy ra các tính 
chất sau đây của hình chóp cụt. 


Tính chất 

ì) Hái đáy là hai đa giác có các cạnh tương ứng song song và 
các tỉ sô các cặp cạnh tưcmg ứng hằng nhau. 

2) Các mật bên là những hình thang. 

3) Các đường thẳng chứa các cạnh bên đồng quy tại một điểm. 


70 









BÀI TẬP 

1. Trong mặt phẳng (à) cho hình bình hành ABCD. Qua A, B, c, D lần lượt vẽ 
bốn đường thẳng a, b, c, d song song với nhau và không nằm trên (a). Trên ơ, 
b, c lần lượt lấy ba điểm A\ B', C' tuỳ ý. 

a) Hãy xác định giao điểm D' của đường thẳng d với mặt phẳng ( A'B'C 

b) Chứng minh A’B’C’D' là hình bình hành. 

2. Cho hình lăng trụ tam giác ABCA'B'C'. Gọi M và M' lần lượt là trung điểm của 
các cạnh BC và Ỏ'C'. 

a) Chứng minh rằng AM song song với A'M'. 

b) Tìm giao điểm của mặt phảng (AB'C r ) vói đường thẳng A'M. 

c) Tìm giao tuyến d của hai mặt phẳng c AB'C' ) và {BA'C'). 

d) Tìm giao điểm G của đường thẳng d với mặt phẳng ( AM'M ). 

Chứng minh G là trọng tâm của tam giác AB'C'. 

3. Cho hình hộp ABCDA'B'C'D'. 

a) Chứng minh rằng hai mặt phẳng ( BDA' ) và ( B'D'C\ song song với nhau. 

b) Chứng minh rằng đường chéo AC' đi qua trọng tâm G J và G 2 của hai tam 
giác BDA' và B'D'C. 

c) Chứng minh G. và G 2 chia đoạn AC' thành ba phần bằng nhau. 

d) Gọi o và / lần lượt là tâm của các hình bình hành ABCD và AA'C'C. Xác 
định thiết diện của mặt phẳng (A '10) với hình hộp đã cho. 

4 . Cho hình chóp SABCD. Gọi / 4 | là trung điểm của cạnh 5/4 và / 4 2 là trung điểm 
của đoạn AAị. Gọi (a) và (P) là hai mặt phẳng song song với mặt phảng 
(. ABCD ) và lần lượt đi qua Aị, / 4 2 . Mặt phẳng (à) cắt các cạnh SB, sc, SD lần 
lượt tại Bị, C\, Dị. Mật phẳng (/3) cắt các cạnh SB, sc, SD lần lượt tại G-)» 
Z) 2 . Chứng minh: 

a) Bị, c ị, Dị lần lượt là trung điểm của các cạnh SB, sc , SD ; 

b) BịB2 = B^B, CjC 2 = C 2 C, D]Ũ2 — D 2 D 

c) Chỉ ra các hình chóp cụt có một đáy là tứ giác ABCD. 


71 



§5. PHÉP CHIẾU SONG SONG. 

HÌNH BIỂU DIỄN CỦA MỘT HÌNH KHÔNG GIAN 

I. PHÉP CHIẾU SONG SONG V 

V V 

Cho mặt phảng (à) và đường thẳng A cắt (à). \ \ 

Với mỗi điểm M trong không gian, đường 
thẳng đi qua M và song song hoặc trùng 
với A sẽ cắt (cộ tại điểm M' xác định. 

Điểm M' được gọi là hình chiếu song song 
của điểm M trên mật phẳng (à) theo 
phương của đường thẳng A hoặc nói gọn 
là theo phương A (h.2.61). 

Mặt phẳng (à) gọi là mặt phẳng chiếu. Phương A gọi là phương chiếu. 

Phép đặt tương ứng mỗi điểm M trong không gian với hình chiếu M' của nó 
trên mặt phảng (ữ) được gọi là phép chiếu song song lên (oi) theo phương A. 

Nếu là một hình nào đó thì tập hợp đổ' các hình chiếu M' của tất cả 

những điểm M thuộc 3Ổ được gọi là hình chiếu của ờổ qua phép chiếu song 
song nói trên. 

B3P Chú ý. Nếu một đưòng thẳng có phương trùng với phương chiếu thì hình 
chiếu của đường thẳng đó là một điểm. Sau đây ta chỉ xét các hình chiếu của 
những đường thẳng có phương không trùng với phương chiếu. 



II. CÁC TÍNH CHẤT CỦA PHÉP CHIẾU SONG SONG 


n 

í! 


1 


Ị 

I 

ĩịỉị 


Định lí 1 

a) Phép chiếu song 
song biến ba điểm 
thắng hàng thành ba 
điểm thẳng hàng và 
không làm thay đổi 
thứ tự ba điểm đố 
(h.2.62). 



Hình 2.62 


72 






I b) Phép chiếu song song biến đường thẳng thành đường 
I thẳng, biến tia thành tỉa, biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng. 

ĩ*i, 

I c) Phép chiếu song song biến hai đường thẳng song song thành 
I hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau (h.2.63 và h.2.64). 

BU 



II d) Phép chiếu song song không làm thay đổi tỉ sô độ dài của 
1 hai đoạn thẳng nằm trên hai đường thẳng song song hoặc 
1 cùng nằm trên một đường thẳng (h.2.65 và h.2.66). 




AB _ A'B' 
CD - ƠD' 


AB _ A'B' 
CD ~ C’D’ 


Hình 2.65 


Hình 2.66 



1 Hình chiếu song song của một hình 
vuông có thể là hình bình hành 
được không ? 


^^2 Hình 2.67 có thể là hình chiếu 
song song của hình lục giác đều 
được không ? Tại sao ? 



E t> 

Hình 2.67 


73 






m. HÌNH BIỂU DIỄN CỦA MỘT HÌNH KHÔNG GIAN TRÊN MẶT PHANG 


Hình biểu diễn của một hình 3Ổ trong không gian là hình chiếu song song 

của hình trên một mặt phẳng theo một phương chiếu nào đó hoặc hình 
đồng dạng với hình chiếu đó. 



3 Trong các hình 2.68, hỉnh nào biểu diễn cho hình lập phương ? 



a) b) c) 

Hình 2.68 


Hình biểu diễn của các hình thường gặp 

• Tam giác. Một tam giác bất kì bao giờ cũng có thể coi là hình biểu diễn của 
một tam giác có dạng tuỳ ý cho trước (có thể là tam giác đều, tam giác cân, 
tam giác vuông, v.v ...) (h.2.69). 



a) b) c) 


Hình 2.69 


• Hình bình hành. Một hình bình hành bất kì bao giờ cũng có thể coi là hình 
biểu diễn của một hình bình hành tuỳ ý cho trước (có thể là hình bình hành, 
hình vuông, hình thoi, hình chữ nhật...) (h.2.70). 



a) b) c) d) 

Hình 2.70 


74 




• Hình thang. Một hình thang bất 
kì bao giờ cũng có thể coi là hình 
biểu diễn của một hình thang tuỳ 
ý cho trước, miễn là tỉ số độ dài 
hai đáy của hình biểu diễn phải 
bằng tỉ số độ dài hai đáy của hình 
thang ban đầu. 

• Hình tròn. Người ta thường 
dùng hình elip để biểu diễn cho 
hình tròn (h.2.71). 

ều Các hỉnh 2.69a, 2.69b, 2.69c là hình 
biểu diễn của các tam giác nào ? 

Aõ Các hình 2.70a, 2.70b, 2.70c, 2.70d 
là hỉnh biểu diễn của các hình bình 
hành nào (hình bình hành, hình 
thoi, hình vuông, hình chữ nhật) ? 

^6 Cho hai mặt phẳng (ứ) và (j6) song 
song với nhau. Đường thẳng a cắt 
(a) và (yớ) lần lượt tại A và c. 
Đường thẳng b song song với a cắt 
(oỉị và (yớ) lần lượt tại B và D. 

Hình 2.72 minh hoạ nội dung nêu trê 




đúng hay sai ? Hình 2.72 



Cách biểu diễn ngũ giác đều 


Một tam giác bất kì có thể coi là hình biểu diễn của một tam giác đều. Một 
hình bình hành có thể coi là hình biểu diễn của một hình vuông. Đôi với ngũ 
giác đều, hình biểu diễn như thế nào ? 

Giả sử ta có ngũ giác đều ABCDE với các đường chéo AC và BD cắt nhau ở 
điểm M (h.2.73). Ta thấy hai tam giác ABC và BMC là đồng dạng (tam giác 
cân có chung góc c ở đáy). 


75 



Ta có 


AC _ BC 
BC - MC 


( 1 ) 



B 


E D 

Hình 2.73 



Hình 2.74 


Mặt khácyi tứ giác AMDE là hình thoi nên AM = AE = BC , do đó 

/1X _ AC AM 
(ỉ) = ~~r 

AM MC 


Đặt AM = a, MC = ta có 


a + X 


a 


a 2 „2 rx 

— X +ax-a = 0 » 


X = 


X = 


-(->/5-1) (loại). 


^ MC >/5-1 2 _ , BM 2 

Suy ra —— = ——— « — và —— * — • 
AM 2 3 MD 3 


Các tỉ số này giữ nguyên trên hình biểu diễn. Để xác định hình biểu diễn, ta 
vẽ một hình bình hành AịMịDịEị bất kì làm hình biểu diễn của hình thoi 

2 . 

AMDE (h.2.74). Sau đó kéo dài cạnh AịMị một đoạn MịCị = và kéo 


2 

dài cạnh DịMị thêm một đoạn MịBI = jA/ịD|. 


Nối các điểm A Ị, Bị, C], Dị, Eị theo thứ tự đó ta được hình biểu diễn của một 
ngũ giác đều. 


76 



CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG II 

1. Hãy nêu những cách xác định mặt phẳng, kí hiệu mặt phẳng. 

2. Thế nào là đường thẳng song song với đường thẳng ? Đường thẳng song song 
.với mặt phẳng ? Mặt phẳng song song với mặt phẳng ? 

3. Nêu phương pháp chứng minh ba điểm thẳng hàng. 

4. Nêu phương pháp chứng minh ba đường thẳng đồng quy. 

5. Nêu phương pháp chứng minh 

- Đường thẳng song song với đường thẳng ; 

- Đường thẳng song song với mặt phẳng ; 

- Mặt phẳng song song vói mặt phẳng. 

6. Phát biểu định lí Ta-lét trong không gian. 

7. Nêu cách xác định thiết diện tạo bởi một mặt phẳng với một hình chóp, hình 
hộp, hình lăng trụ. 

BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG II 

r 

1. Cho hai hình thang ABCD và ABEF có chung đáy lớn AB và khồng cùng nằm 
trong một mặt phẳng. 

a) Tìm giao tuyến của các mặt phẳng sau : 

(AEC) và (BFD ); (BCE) và (ADF). 

b) Lấy M là điểm thuộc đoạn DF. Tìm giao điểm của đường thẳng AM với mặt 
phang (BCE). 

c) Chứng minh hai đường thẳng AC và BF không cắt nhau. 

2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N, p theo thứ 
tự là trung điểm của các đoạn thẳng SA, BC, CD. Tìm thiết diện của hình chóp 
khi cắt bởi mặt phẳng (MNP). 

Gọi o là giao điểm hai đường chéo của hình bình hành ABCD, hãy tìm giao 
điểm của đường thẳng so với mặt phẳng (MNP). 

3. Cho hình chóp đỉnh s có đáy là hình thang ABCD với AB là đáy lớn. Gọi M, N 
theo thứ tự là trung điểm của các cạnh SB và sc. 

a) Tìm giao tuyến của hai mặt phăng (SAD) và (SBC). 


11 



b) Tìm giao điểm của đường thẳng SD với mặt phẳng ( AMN ). 

c) Tìm thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt bởi mặt phảng ( AMN ). 

4. Cho hình bình hành ABCD. Qua A, B, c, D lần lượt vẽ bôn nửa đường thẳng 
Ax, By , Cz, Dt ở cùng phía đối với mặt phẳng ( ABCD ), song song với nhau và 
không nằm trong mặt phảng ( ABCD ). Một mặt phẳng (/3) lần lượt cắt Ax, By, 
Cz va Đ/ tại A\ B', Ớ và D’. 

a) Chứng minh mặt phẳng (Av, By) song song với mặt phẳng (Cz, Dt). 

b) Gọi / = AC n BD, J = A'C' n B'D'. Chứng minh ỊJ song song với AA'. 

c) Cho AA' = ơ, BB' = ử, CC' = c. Hãy tính DD’. 


CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG II 

1. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau đây : 

(A) Nếu hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng còn có vô số điểm chung 
khác nữa: 

(B) Nếu hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với mặt phảng thứ ba thì 
chúng song song với nhau ; 

(C) Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì song 
song với nhau; 

(D) Nếu một đường thẳng cắt một trong hai mặt phẳng song song với nhau thì 
sẽ cắt mặt phẳng còn lại. 

2. Nếu ba đường thẳng không cùng nằm trong một mặt phẳng và đôi một cắt 
nhau thì ba đường thẳng đó 

(A) Đồng quy ; • (B) Tạo thành tam giác ; 

(C) Trùng nhau ; (D) Cùng song song với một mặt phẳng. 

Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên. 

3. Cho tứ diện ABCD. Gọi I,JvằK lần lượt là 
trung điểm của AC, BC và BD (h.2.75). Giao 
tuyến của hai mặt phẳng (ABD) và ( IJK) là 

(A) KD ; 

(B) KI ; 

(C) Đường thẳng qua K và song song với AB ; 

(D) Không có. 

Hình 2.75 


A 



78 


4. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau : 

(A) Nếu hai mặt phẩng (ờ) và (/3) song song với nhau thì mọi đường thẳng nằm 
trong (à) đều song song với (/ỉ ); 

(B) Nếu hai mặt phăng (à) và {(ỉ) song song với nhau thì ĩnọi đường thẳng nằm 
trong (tí) đều song song với mọi đường thẳng nằm trong (/3 ); 

(C) Nếu hai đường thẳng song song với nhau lần lượt nằm trong hai mặt phẳng 
phân biệt (tí) và (/3) thì (tí) và (/3) song song với nhau ; 

(D) Qua một điểm nằm ngoài mặt phẳng cho trước ta vẽ được một và chỉ một 
đường thẳng song song với mặt phẳng cho trước đó. 

5. Cho tứ diện ABCD. Gọi M và N lần lượt là 
trung điểm của ÁB và AC (h.2.76), E là 
điểm trên cạnh CD với ED = 3 EC. Thiết 
diện tạo bởi mặt phẳng (iMNE) và tứ diện 
ABCD là: 

(A) Tam giác MNE ; 

(B) Tứ gỉác MNEF với F là điểm bất kì 
trên cạnh BD ; 

(C) Hình bình hành MNEF với F là điểm 
trên cạnh BD mà EFIIBC ; 

(D) Hình thang MNEF với F là điểm trên 
cạnh BD mà EFIIBC. 

6 . Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A'B'C'. 

Gọi I, J lần lượt là trọng tâm của các tam 
giác ABC vầ.A'B'C' (h.2.77). Thiết diện tạo 
bởi mặt phẳng (AU) với hình lăng trụ đã 
cho là 

(A) Tam giác cân ; 

(B) Tam giác vuông ; 

(C) Hình thang; 

(D) Hình binh hành. 

7. Qịo tứ diện đều SABC cạnh bằng a. Gọi I 

là trung điểm của đoạn AB, M là điểm di B 

động trên đoạn AI. Qua M vẽ mặt phẳng I-Ij nh 2 77 ' 

(tí) song song với ( SIC ). 


A 



Hình 2.76 



79 





Thiết diện tạo bởi (à) và tứ diện SABC là 

(A) Tam giác cân tại M ; 

(C) Hình bình hành ; 


(B) Tam giác đều ; 
(D) Hình thoi. 


8 . Với giả thiết của bài tập 7, chu vi của thiết diện tính theo AM = X là 

(A)x(l + n/3); (B)2x(1+n/3); 

(C) 3jc( 1 + V-3); (D) Không tính được. 

9. Cho hình bình hành ABCD. Gọi Bx, Cy, Dz là các đường thẳng song song với 
nhau lần lượt đi qua B, c, D và nằm về một phía của mặt phẳng (, ABCD ), đồng 
thòi không nằm trong mặt phẳng ( ABCD ). Một mặt phẳng đi qua A và cắt Bx, 
Cy, Dz lần lượt tại B\ C’, D’ với BB' = 2,DD' = 4. khi đó CC' bằng 

(A)3; (B)4; 

(C) 5 ; (D) 6. 

10. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau : 

(A) Hai đường thẳng phân biệt cùng nằm trong một mặt phẳng thì không 
chéo nhau; 

(B) Hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau thì chéo nhau ; 

(C) Hai đường thẳng phân biệt không song song thì chéo nhau ; 

(D) Hai đường thẳng phân biệt lần lượt thuộc hai mặt phẳng khác nhau thì 
chéo nhau. 

11. Cho hình vuông ABCD và tam giác đều SAB nằm trong hai mặt phẳng khác 

nhau. Gọi M là điểm di động trên đoận AB. Qua M vẽ mặt phẳng (à) song song 
với (SBC). 

Thiết diện tạo bởi (à) và hình chóp SABCD là hình gì ? 

(A) Tam giác ; (B) Hình bình hành ; 

(C) Hình thang ; (D) Hình vuông. 

12. Với giả thiết của bài tập 11, gọi N, p, Q lần lượt là giao của mặt phẳng (ộ) với 
các đường thẳng CD, DS, SA. Tập hợp các giao điểm 1 của hai đường thẳng 
MQ và NP là 

(A) Đường thẳng ; (B) Nửa đường thẳng ; 

(C) Đoạn thẳng song song với AB ; (D) Tập hợp rỗng. 


80 




Ta-léti người đầu tiên 
phát hiện ra nhật thực 


Mọi người chúng ta đều biết đến định lí Ta-lét trong hình học phăng và trong 
hình học không gian. Ta-lét là một thương gia, một người thích đi du lịch và 
một nhà thiên văn kiêm triết học. Ông là một nhà bác học thời cổ Hi Lạp và là 
người sáng lập ra trường phái triết học tự nhiên ở Mi-lét. Ông cung được xem 
là thuỷ tổ của bộ môn Hình học. Trong lịch sử bộ môn Thiên văn, Ta-lét là 
người đầu tiên phát hiện ra nhật thực vào ngày 25 tháng 5 năm 585 trước 

Công nguyên. Ông đã khuyên những người đi biển xác định phương hướng 
bằng cách dựa vào chọm sao Tiểu Hùng Tinh. 



Giới thiệu phương pháp tiên đề 
trong việc xây dựng hình học 


Trong lúc chuyện trò, Hin-be (Hilbert) nói đùa ràng 
"Trong hình học, thay cho điểm, dường thổng, 
mặt phỏng ta cộ thể nói về cái bàn, cái ghế 

và nhũng cốc bia.” 


Từ thế kỉ thứ ba trước Công nguyên, qua tắc phẩm “Cơ bản”, ơ-clít là người 
đầu tiên đặt nền móng cho việc áp dụng phương pháp tiên đề trong việc xây 

dựng hình học. Ý tưởng tuyệt vời này của ơ-clít đã được hoàn thiện bởi nhiều 
thế hệ toán học tiếp theo và mãi đến cuối thế kỉ XIX, Hin-be, nhà toán học 
Đức, trong tác phẩm “Cơ sở hình học” xuất bản năm 1899 đã đưa ra một hệ 
tiên đề ngắn, gọn, đầy đủ và không mâu thuẫn. Ngày nay có nhiều tác giả 
khác đưa ra những hệ tiên đề mới của hình học ờ-clít nhưng về cơ bản vẫn 
dựa vào hệ tiên đề Hin-be. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu sơ lược về phương 
pháp tiên đề. 


6-HlNHHỌC 11-A 


81 


1. Tiên đề là gì ? 

Trong sách giáo khoa hình học ở trưòng phổ thông, chúng ta đã gặp những 
khái niệm đầu tiên của hình học như điểm, đưòng thẳng, mặt phẳng, điểm 
thuộc đưòng thẳng, điểm thuộc mặt phẳng.v.v... Các khái niệm này được mô 
tả bằng hình ảnh của chúng và đều không được định nghĩa. Người ta gọi đó là 
các khái niệm cơ bản và dùng chúng để định nghĩa các khái niệm khác. Hơn 
nữa, khi học Hình học, chúng ta còn gặp những mệnh đề toán học thừa nhận 
những tính chất đúng đắn đơn giản nhất của đường thẳng và mặt phẳng mà 
không chứng minh, đó là các tiên đề hình học. 

Thí dụ như: 

- Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt cho trước ; 

- Có một và chỉ một mặt phẳng qua ba điểm không thẳng hàng cho trưốe; 

- Nếu có một đưòng thẳng đi qua hai điểm của một mặt phẳng thì mọi điểm 
của đường thẳng đều thuộc mặt phẳng đó ; 

V V... 

Người ta dựa vào các tiên đề Hình học để chứng minh các định lí của Hình 
học và xây dựng toàn bộ nội dung của nó. Một hệ tiên đề hoàn chỉnh phải 

thoả mãn một sô' điều kiện sau : 

* * 

- Hệ tiên đề phải không mâu thuẫn ; 

- Mõi tiên đề của hệ phải độc lập với các tiên đề còn lại; 

- Hộ tiên đề phải đầy đủ. 

2. Các lí thuyết hình học. Chúng ta biết rằng mỗi lí thuyết hình học có một 
hệ tiên đề riêng của nó. Riêng hình học ơ-clít và hình học Lô-ba-sép-xki chỉ 
khác nhau về tiên đề song song, còn tất cả các tiên đê còn lại của hai lí thuyết 
hình học này đều giống nhau. Trong sách giáo khoa Hình học lớp 7, tiên đề 
ơ-clít về đường thẳng song song được phát biểu như sau : 

M d 


a 


“Qua một điểm M nằm ngoài một đường thẳng a chỉ có một đường thẳng d 
song song với đường thẳng a đó ”. Trong các giáo trình về cơ sở hình học, tiên 
đề này được gọi là tiên đề V của ơ-clít. Suốt hơn 2000 năm người ta đã nghi 


82 


6- HÌNH HỌC 11-B 



ngờ cho rằng tiên đề V là một định lí chứ không phải là một tiên đề và tìm 
cách chứng minh tiên đề V từ các tiên đề còn lại, nhưng tất cả đều không đi 
đến kết quả. Tiên đề V còn được phát biểu một cách chính xác như sau: 

“Trong mặt phẳng xác định bởi đường thẳng ớ và một điểm M không thuộc a 
có nhiều nhất là một đường thẳng đi qua điểm M và không cắt a”. Sau đó 
người ta đặt tên cho đường thẳng không cắt a nói trên là đường thẳng song 
song với a. 

Lô-ba-sép-xki là người đầu tiên đặt ván đề thay tiên đề ơ-clít bằng tiên đề 
Lô-ba-sép-xki như sau: 

‘Trong mặt phẳng xác định bởi đường thẳng a và một điểm M không thuộc a 
có ít nhất hai đường thẳng đi qua M và không cắt a 



Từ tiên đề này ngưòi ta chứng minh được tổng các góc trong mỗi tam giác 
đều nhỏ hơn hai vuông và xây dựng nên một môn Hình học mới là Hình học 
Lô-ba-sép-xki. Ngày nay, Hình học Lô-ba-sép-xki có nhiều ứng dụng trong 
ngành Vật lí vũ trụ và đã tạo nên một bước ngoặt trong việc làm thay đổi tư 
duy khoa học của con người. 


83 



.',v;.vAuyw,y«)V,w. 


-ĩĩSíĩiĩsỉìíĩ-ì-ís.ĩĩĩsĩĩsĩỉiísỉĩiỉỉỉSíĩsĩíSĩsĩĩiiíĩiĩíĩESrSỉíĩĩĩĩriiĩiĩs:* 

ĩ l:!!i:lỉiỉiĩ iỉi&ỉii&iỉlỉị&hi:íĩlHỉtỉHĩĩl-lsf-ịĩ|-|s|í -1*5 lUíỉỉẩịi 

ị y Ẽ Ị H WÊ i y I ẵ ẵi 

®!ỉ|IBỊỊIỊỊ:|ĩtỉịHlWlíỊ!:WỊịl[í|Ịt|:ỊI|iỊỈ|ỊỊiỊÌ5lỉHiH0H[tíB:ỉ8 

:l!::l:l!ll!:l:!!l:l:l:|ịf:l:!:l!Ì!!:;![:Ì:l:!lị:!:!!iÌ:lỉ:ịi|:Hịi[l;:l:|:!ÌỈI; 

llllllllliiílllllllllllll! 

iị:!lH|i|l!l!i!i:l:Ì|l:l:i:l|:|l::|Ì:::i^íỉịÌ:!ị:!?Ịl::Ị::::Ị:iB:Ì::ịHl 

ỉ íỉ 

1 

I 

# 
iís 


ịĩlỉlĩẾÌíiỊi-ắiÌ:! 


VECTO TRONG KHÔNG GIAN. 
QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG 
KHÔNG GIAN 


❖ Vectơ trong không gian 

❖ Hai đường thẳng vuông góc 

❖ Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng 

❖ Hai mặt phẳng vuông góc 
*** Khoảng cách 


^éáiị- .'■£/ 


. JT rr- -- ■ 








rMí 




Trong chương này chúng ta sẽ nghiên cứu về vectơ 
trong không gian, đổng thời dựa vào các kiến thức có 
liên quan đến tập hợp các vectơ trong không gian để 
xây dựng quan hệ vuông góc của đường thẳng, mặt 
phẳng trong không gian. 













































































































































































































































































































§1 VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN 


ở lớp 10 chúng ta đã được học vể vectơ trong mặt phẳng. Những kiến thức có 
liên quan đến vectơ đã giúp chúng ta làm quen với phương pháp dùng vectơ 
và dùng toạ độ để nghiên cứu hình học phẳng. Chúng ta biết rằng tập hợp các 
vectơ nằm trong mặt phẳng nào đó là một bộ phận của tập hợp các vectơ trong 
không gian. Do đó định nghĩa vectơ trong không gian cùng với một số nội 
dung có liên quan đến vectơ như độ dài của vectơ, sự cùng phương, cùng 
hướng của hai vectơ, giá của vectơ, sự bằng nhau của hai vectơ và các quy tắc 
thực hiện các phép toán về vectơ được xây dựng và xác định hoàn toàn tương 
tự như trong mặt phẳng. Tất nhiên trong không gian, chúng ta sẽ gặp những 
vấn đề mới về vectơ như việc xét sự đồng phăng hoặc không đổng phảng cua 
ba vectơ hoặc việc phân tích một vectơ theo ba vectơ không đồng phẳng. 
Những nội dung này sẽ được xét đến trong các phần tiếp theo sau đây. 

I. ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC PHÉP TOÁN VỀ VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN 

? 

Cho đoạn thảng AB trong không gian. Nếu ta chọn điểm đầu là A, điểm cuối 

là B ta có một vectơ, được kí hiệu là AB. 

* ' * * 

1. Định nghĩa 

1 Vectơ trong không gian là một đoạn thẳng cố hướng. Kí hiệu 
I AB chỉ vectơ cố điểm đầu A, điểm cuối B. Vectơ còn dược kí 
I hiệu là ã, b,x,ỹ,... 

Các khái niệm có liên quan đến vectơ như giá của vectơ, độ dài của vectơ, sự 
cùng phương, cùng hướng của hai vectơ, vectơ - không, sự bằng nhau của hai 
vectơ,... đứợc định nghĩa tương tự như trong mặt phẳng. 

^1 Cho hình tứ diện ABCD. Hãy chỉ ra các vectơ có điểm đầu là A và điểm cuối là các 
ấnh còn lại của hình tứ diện. Các vectơ đó có cùng nằm trong một mặt phẳng không ? 

Â 2 Cho hình hộp ABCDA'B'C'D'. 

Hãy kể tên các vectơ có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của hình hộp và bằng 
vectơ AB. 

2. Phép cộng và phép trừ vectơ trong không gian 

Phép cộng và phép trừ hai vectơ trong không gian được định nghĩa tương tự 
như phép cộng và phép trừ hai vectơ trong mặt phẳng. Phép cộng vectơ trong 


85 



không gian cũng có các tính chất nhự phép cộng vectơ trong mặt phẳng. Khi 
thực hiện phép cộng vectơ trong không gian ta vẫn có thể áp dụng quy tắc ba 
điểm, quy tắc hình bình hành như đối với vectơ trong hình học phẳng. 

Ví dụ 1. Cho tứ diộn ABCD. Chứng minh : AC + BD = AD + BC. 


giải 

Theo quy tắc ba điểm ta có 

ÃC = ÃD + DC (h.3.1). 

Do đó: ÃC + BD = ÃD + DC + BD 

= ÃD + ĨBD + DC ) 

= ÃD + BC. 


A 



Â 3 Cho hình hộp ABCD.EFGH. Hãy thực 
hiện các phép toán sau đây (h.3.2): 

a) ÃB+CD+ẼF+GH ; 

b) BE-CĨỈ. 

Quy tắc hình hộp 

Cho hình hộp ABCDA'B'C'D' có ba 
cạnh xuất phát từ đỉnh A là AB, AD, 
AA' và có đường chéo là AC'. Khi đó 
ta có quy tắc hình hộp là : 

ÃB + ÃD + ÃÃ' = Ãơ (h.3.3). 

Quy tắc này được suy ra từ quy tắc 
hình bình hành trong hình học 
phăng. 

3. Phép nhân vectơ với một số 



B c 



Trong không gian, tích của vectơ ã với một số k ^ 0 là vectơ kã được định 
nghĩa tương tự như trong mặt phẳng và có các tính chất giống như các tính 
chất đã được xét trong mặt phẳng. 


86 






Ví dụ 2. Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh 
AD, BC và G là trọng tâm của tam giác BCD. Chứng minh rằng : 


a) 


MN = ị(AB + DC) ; 


b) AB + AC + AD = 3AG. 



a) Ta có MN - MA + AB + BN và MN = MD + DC + CN (h.3.4). 


Do .đó : 2MN = MA +MD +AB +DC + BN+ CN 


Vì M là trung điểm của đoạn AD nên 
MA + MD = 0 và N là trung điểm của 
đoạn BC nên BN + CN - 0. 

Do đó ÌÃN = Ị-(Ãẽ + DC ). 
b) Ta có ĂB = ÃG + GB, 

Ãc = ÃG + GC, 

ÃD = ÃÕ + GD. 

Suy ra AB + AC + AD = 3AG + GB + GC + GD. 


A 



Vì G là trọng tâm của tam giác BCD nên GB + GC + GD = 0. 

Do đó ta suy ra AB + AC + AD = 3AG. 

^4 Trong không gian cho hai vectơ ã và b đéu khác vectơ - không. Hãy xác định các 
vectơ ỉh = 2ã, n = -3 b và p = m + n. 


II. ĐIỂU KIỆN ĐỒNG PHẲNG CỦA BA VECTƠ 

1. Khái niệm về sự đồng phẳng của ba vectơ trong không gian 

Trong không gian cho ba vectơ ã, b, c đều khác vectơ - không. Nếu từ một 
điểm o bất kì ta vẽ OA = a, OB = b, oc = c thì có thể xảy ra hai trường hợp: 

• Trường hợp các đường thẳng OA, OB, oc không cùng nằm trong một mặt 
phẳng, khi đó ta nói rằng ba vectơ a, b, c không đồng phẳng (h.3.5a). 


87 



• Trường hợp các đường thẳng OA, OB, oc cùng nằm trong một mặt phẳng 

^ * 

thì ta nói ba vectơ ã, b, c đồng phẳng (h.3.5b). 


Trong trường hợp này giá của các vectơ ã, b, c luôn luôn song song với 
một mặt phẳng. 



a) Ba vectơ 3, b, c không đổng phẳng b) Ba vectơ 3, b, c đổng phẳng 

Hình 3.5 


0 ®“ Chú ý. Việc xác định sự đồng phẳng hoặc không đồng phẳng của ba vectơ nói 
trên không phụ thuộc vào việc chọn điểm o. 

Từ đó ta có định nghĩa sau đây : 

2. Định nghĩa 

I Trong không gian ba vectơ được gọi là đồng phẳng nếu các 
I giá của chúng cùng song song với một mặt phang (h.3.6). 



Hình 3.6 


Ví dụ 3. Cho tứ diện ABCD. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và 
CD. Chứng minh rằng ba vectơ BC, AD, MN đồng phẳng. 


88 





Gọi p và Q lần lượt là trung điểm của AC 
và BD (h.3.7). Ta có PN song song vói 

MQ và PN = MQ = --AD. Vậy tứ giác 

MPNQ là hình bình hành. Mặt phảng 
(MPNQ) chứa đường thẳng MN và song 
song vói các đường thẳng AD và BC. 

Ta suy ra ba đường thẳng MN, AD, BC 
cùng song song với một mặt phẳng. Do 

đó ba vectơ BC, MN, AD đồng phăng. 


A 



4^5 Cho hình hộp ABCD.EFGH. Gọi / và K lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và 
BC. Chứng minh rằng các đường thẳng IK và ED song song với mặt phẳng (AFC). 

Từ đó suy ra ba vectơ AF, IK, ED đổng phẳng. 


3. Điều kiện để ba vectơ đồng phẳng 

Từ định nghĩa ba vectơ đồng phăng và từ định lí về sự phân tích (hay biểu thị) 
một vectơ theo hai vectơ không cùng phương trong hình học phẳng chúng ta 
có thể chứng minh được định lí sau đây : 


Ịịịị 


íS 


:ị.[j 

;i;ị 

I 

Ịíịí 

II 


Định lí ỉ 

Trong không gian cho hai vectơ 3, b không cùng phương và 
vectơ c. Khi đó ba vectơ 3, b, c đồng phẳng khi và chỉ khi 
có cặp sốm, n sao cho c = m3 + nb. Ngoài ra cặp sô'm, n là 
duy nhất. 


sÌ6 Cho hai vectơ 3 và ĩ) đéu khác vectơ õ. Hãy xác định vectơ c =23 -ĩ) và giải 
thích tại sao ba vectơ 3, ĩ, c đồng phẳng. 

4^7 Cho ba vectơ 3, b, c trong không gian. Chứng minh rằng nếu m3+nb+pc = õ 


/ị 

và một trong ba số m, n, p khác không thì ba vectơ 3, b, c đồng phăng. 


Ví dụ 4. Cho tứ diên ABCD. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và 
CD. Trên các cạnh AD và BC lần lượt lấy các điểm p và Q sao cho 

AP = ị-AD và BQ = BC. Chứng minh rằng bốn điểm M, N, p, Q cùng 

3 3 

thuộc một mặt phẳng. 


89 




giải 


A 


Ta có MN = MA + AD + DN 
và ~MN = ~MB + ~BC + CN (h.3.8). 

Do đó 2 ÃĨN = ÃD + BC 

hay MN = ị(ÃD + BC). (1) 

Mặt khác vì AP = \ AD nên AD = AP, 

■ 3 2 

BQ = =-BC nên BC = ^-ĨQ. 

3 2 



Do đó từ (1) ta suy ra : 


MN = ị-ị(AP + BQ) = ^(AM + MP + BM + MQ) 
2 2 4 

MN = ị(MP + MQ),vì ÃM + ~BM = 0. 

4 


-> 3—3——. 

Hệ thức MN = — MP + 4 MQ chứng tỏ ba vectơ MN, Mp, MQ đồng phang 

4 4 

nên bốn điểm M, N, p, Q cùng thuộc một mật phẳng. 


Định lí 1 cho ta phương pháp chứng minh sự đồng phẳng của ba vectơ thông 
qua việc biểu thị một vectơ theo hai vectơ không cùng phương. 


Về việc biểu thị một vectơ bất kì theo ba vectơ không đồng phẳng trong 
không gian, người ta chứng minh được định lí sau đây. 





Đinh ÍÍ2 

m 

Trong không gian cho ba 
vectơ không đồng phẳng 
ã, b, c. Khi đó với mọi 
vectơ X ta đều tìm được một 
bộ ba số m, n, p sao cho 
X = mã + nb + pc. Ngoài ra 
bộ ba sốm, n, p là duy nhất 
(h.3.9). 



Hình 3.9 





Ví dụ 5. Cho hình hộp ABCD.EFGH có AB = ã, AD = ĩ>, AE = c. Gọi I là 
trung điểm của đoạn BG. Hãy biểu thị vectơ AI qua ba vectơ ã, b,c. 

giải 

Vì / là trung điểm của đoạn BG nên ta có AI = ^(AB + AG) 

trong đó AG = AB + AD + AE 

= ã+b+c (h.3.10). 

1 -*♦ 

Vậy AI = j-(ã + ã + b + c), suy ra 

Ãĩ = ã+ịb+ịc. 

2 2 

BÀI TẬP 

1. Cho hình lăng trụ tứ giác ABCD.A'B'C'D'. Mặt phẳng (P) cắt các cạnh bên A4', 
BB', CC', DD' lần lượt tại /, K, L, M. Xét các vectơ có các điểm đầu là các 
điểm I, K, L, M và có các điểm cuối là các đinh của hình lăng trụ. Hãy chỉ ra 
các vectơ: 

a) Cùng phương với IA ; 

b) Cùng hướng với M ; 

c) Ngược hướng với IA. 

2. Cho hình hộp ABCDA'B'C'D'. Chứng minh rằng : 

a) ÃB+ WỠ+DD'= ÃC' ; 

b) BÕ-ỮD-Wd'= BB' ; 

c) AC + BA + DB + c D = 0. 

3. Cho hình bình hành ABCD. Gọi 5 là một điểm nằm ngoài mặt phẳng chứa hình 
binh hành. Chứng minh rằng : SA + SC = SB + SD. 


B c 



91 




4. Cho hình tứ diện ABCD. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và CD. 
Chứng minh rằng: 

a) ~MN = ị-(ÃD + BC) ; 
b )~MN =UãC + BD). 

5. Cho hình tứ diện ABCD. Hãy xác định hai điểm E, F sao cho : 

a) ÃẼ = ÃB + Ãc + ÃD ; 

b) ÃF = ÃB + ÃC-ÃD. 

6 . Cho hình tứ diện ABCD. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Chứng minh 
rằng : DA +DB + DC = 3 DG. 

7. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh AC và BD của tứ diện ABCD. 
Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng MN và p là một điểm bất kì trong không 
gian. Chứng minh rằng : 

a) ĨÃ + ĨB + ĨC + ĨD = 0 ; 

b) PI = ^(PA + PB + PC + PD). 

8 . Cho hình lăng trụ tam giác ABCA'B'C' có AA' = ã, AB = ĩ>, AC = c. Hãy phân 
tích (hay biểu thị) các vectơ B'c , BC' qua các vectơ ã, b, c. 

9. Cho tam giác ABC. Lấy điểm s nằm ngoài mặt phẳng (ABC). Trên đoạn SA lấy 
điểm M sao cho MS - -1MA và trên đoạn BC lấy điểm N sao cho 

NB = -^-NC. Chứng minh rằng ba vectơ AB, MN, sc đồng phẳng. 

10. Cho hình hộp ABCD.EFGH. Gọi K là giao điểm của AH và DE, / là giao điểm 
của BH và DF. Chứng minh ba vectơ AC, KI, FG đồng phẳng. 


92 



§2. HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC 


I. TÍCH vô HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN 


1. GÓC giữa hai vectơ trong không gian 


I 

i 


Ị 

ịị 

i: 


Định nghĩa 

Trong không gian, cho ũ và 
V là hai vectơ khác vectơ - 
I không. Lấy một điểm A bất 
I kì, gọi B và c là hai điểm 
I sao cho AB = Ũ, A C = V. 
I Khi đ ó Ja gọi góc BAC 
(0° < BAC < 180°) là góc 
giữa hai vectơ ũ và V 
trong không gian, kí hiệu là 
(Ũ, v) (h.3.11). 


lịi 

1 

ịị 


II 



Hình 3.11 


^1 Cho. tứ diện đều ABCD có H là trung điểm của cạnh AB. Hãy tính góc giữa 
vectơ sau đây: 

a) ÃB và BC ; b) CH và Ãc. 

2. Tích vổ hướng của hai vectơ trong không gian 


các cặp 





Định nghĩa 


Trong không gian cho hai vectơ ũ và V đều khác vectơ - không. 
Tích vô hướng của hai vectơ u và V là một số, kí hiệu là 
Ũ. V, được xác định bởi công thức : 



Trường hợp ũ = 0 hoặc V = 0 ta quy ước ũ.v = 0. 

Ví dụ 1. Cho tứ diện OABC có các cạnh OA, OB, oc đôi một vuông góc và 
OA = OB = oc = 1. Gọi M là trung điểm của cạnh AB. Tính góc giữa hai 

vectơ OM và BC. 


93 




» p» 


giái 


Ta có cos (OM, BC) - 


OM.BC 


OMị.ịBC 

ÕMSC 


= —p=-— (h.3.12). 

2 

Mặt khác ỠM.5C = ỠA + ỡiỊ .(ỡc - ỡi) 


£ 



Vì OA, OB, oc đôi một vuông góc và OB = 1 nên 

ÕÃ.ÕC = ÕÃ.ÕB = ÕB.ÕC = 0 và ÕB = 1 


Do đó cos (OM, BC) = " • Vậy (ỚM, fiC) = 120°. 

A 2 Cho hỉnh lập phương ABCDA'B'C'D'. 

a) Hãy phân tích các vectơ AC' và BD theo ba vectơ AB, AD, AA\ 

b) Tính cos (Aơ, BD ) và từ đó suy ra AC' và BD vuông góc với nhau. 


II. VECTƠ CHỈ PHƯƠNG CỦA ĐƯỜNG THANG 

1. Định nghĩa 

1 Vectơ ã khác vectơ - không được 
I gọi là vectơ chỉ phương của đường 
I thằng d nếu giá của vectơ ã song 
I song hoặc trùng với đường thẳng d 
I (h.3.13). 

2. Nhận xét 

a) Nếu ã là vectơ chỉ phương của đường thẳng d thì vectơ ka với k 5Ế 0 cũng 
là vectơ chỉ phương của d. 



94 







b) Một đường thẳng d trong không gian hoàn toàn được xác định nếu biết một 
điểm A thuộc d và một vếctơ chỉ phương a của nó. 

c) Hai đường thẳng song song với nhau khi và chỉ khi chúng là hai đường 
thẳng phân biệt và cố hai vectơ chỉ phương cùng phương. 

III. GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THANG TRONG KHÔNG GIAN 

Trong không gian cho hai đường thẳng a, b bất kì. Từ một điểm o nào đó 
ta vẽ hai đường thẳng a' và b' lần lượt song song với a và b. Ta nhận thấy 
rằng khi điểm o thay đổi thì góc giữa a' và b' không thay đổi. Do đó ta có 
định nghĩa : 

1. Định nghĩa 

I Góc giữa hai đường thẳng a và b trong không gian là góc giữa 
I hai đường thẳng a' và b' cùng đi qua một điểm và lần lượt 
I song song với avàb (h.3.14). 



2. Nhận xét 

a) Để xác định góc giữa hai đường thẳng ứ và ồ ta có thể lấy điểm o thuộc 
một trong hai đường thẳng đó rồi vẽ một đường thẳng qua o và song song với 
đường thẳng còn lại. 

b) Nếu ũ là vectơ chỉ phương của đường thẳng a và V là vectơ chỉ phương 
của đường thẳng b và («, v) = a thì góc giữa hai đưòng thẳng ứ và ồ bằng cc 

nếu 0°<or<í90 o và bằng 180° -a nếu 90° < a < 180°. Nếu a và b song 
song hoặc trùng nhau thì góc giữa chúng bằng 0°. 

^^3 Cho hình lập phương ABCDA'B'C'D’. Tính góc giữa các cặp đường thẳng sau đây: 
a) AB và B'C '; b) AC và B’C '; c) A'C' và B'C. 


95 



Ví dụ 2. Cho hình chóp S.ABC có SA = SB = sc = AB = AC = <3 và BC = a\Í2 . 
Tính góc giữa hai đưòng thẳng AB và sc. 



Vì CB 2 = {a-JĨ) 2 =a 2 +a 2 = AC 2 + AB 2 nên AC.AB = 0. Tam giác SAB 

___ ___ 2 

đều nên (SA,AB) = 120° và do đó SA.AB= a.a.cosl20° Vậy: 

2 

a 

cos(SC,Ã£) = —2- = -^- Do âó(SC,ÃB)= 120°. 

a 2 

Ta suy ra góc giữa hai đường thẳng sc và AB bằng 180° -120° = 60°. 

IV. HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC 

1. Định nghĩa 

I Hai đường thẳng được gọi là vuông góc vói nhau nếu góc 
I giữa chúng bằng 90°. 

Người ta kí hiệu hai đường thẳng a\ằb vuỏng góc với nhau là a -L b. 

2. Nhận xét 

a) Nếu ũ và V lần lượt là các vectơ chỉ phương của hai đưòng thẳng a và b 
thì: a _L b <=> ũ.v = 0. 

b) Cho hai đường thẳng song song. Nếu một đường thẳng vuông góc vdi 
đường thẳng này thì cũng vuông góc với đường thẳng kia. 

c) Hai đường thẳng vuông góc với nhau có thể cắt nhau hoặc chéo nhau. 


96 







Ví dụ 3. Cho tứ diện ABCDcó AB -L AC vằABA- BD. Gọi p và Q lần lượt là 
trung điểm của AB và CD. Chứng minh rằng AB và PQ là hai đường thẳng 
vuông góc với nhau. * 

__ giải 

Ta có PQ = PA + AC + CQ 
và PQ = PB + BD + DQ (h.3.16). 

Do đó 2 PQ = ÃC + BD. 

Vậy 2 PQ.ÃB = (ẪC + BD)ÃB 

= ÃC.ÃB + BD.ÃB = 0 
hay PQ.AB = 0 tức là PQ -L AB. 

^4 Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'. Hãy nêu tên các đường thẳng đi qua hai 
đỉnh của hỉnh lập phương đã cho vả vuông góc với: 

a) đường thẳng AB ; b) đường thẳng AC. 

^5 Tìm những hình ảnh trong thực tế minh hoạ cho sự vuông góc của hai đường thẳng 
trong không gian (trường hợp cắt nhau và trường hợp chéo nhau). 


A 



Hình 3.16 


BÀI TẬP 

1. Cho hình lập phương ABCD.EFGH. Hãy xác định góc giữa các cặp vectơ 
sau đây: 

a) ÃB và ẼG ; b) Ã? và ẼG ; c) ÃB và DH. 

2. Cho tứ diện ABCD. 

a) Chứng minh rằng AB.CD + AC.DB + AD.BC = 0. 

b) Từ đẳng thức trên hãy suy ra rằng nếu tứ diện ABCD có AB -L CD và AC -L DB 
thì AD 1 BC. 

3. a) Trong không gian nếu hai đưòng thẳng a và b cùng vuông góc với đường 

thẳng c thì a và b cộ song song với nhau không ? 

b) Trong không gian nếu đường thẳng a vuông góc với đưòng thẳng b và đường 
thẳng b vuông góc với đường thẳng c thì a có vuông góc với c không ? 


7* HÌNH HỌC 11-A 


97 




4. Trong không gian cho hai tam giác đều ABC và ABC' có chung cạnh AB và 
nằm trong hai mặt phẳng khác nhau. Gọi M, N, p, Q lần lượt là trung điểm của 
các cạnh AC, CB, BC', C'A. Chứng minh rằng : 

a )AB 1 CC; 

b) Tứ giác MNPQ là hình chữ nhật. 

5. Cho hình chóp tam giác SABC có SA = SB - sc và có ASB - BSC = CSA. 
Chứng minh rằng SA -L BC, SB -L AC, sc -L AB. 

6. Trong không gian cho hai hình vuông ABCD và ABC'D' có chung cạnh 
AB và nằm trong hai mặt phẳng khác nhau, lần lượt cộ tâm 0 và 0'. Chúng 
minh rằng AB -L 00' và tứ giác CDD'C' là hình chữ nhật. 

7. Cho s là diện tích của tam giác ABC. Chứng minh rằng : 

„ 1 /—♦2 —.2 —. —. T 

S=ịyjAB .AC -(AB.AC) 2 . 

8. Cho tứ diện ABCD có AB = AC = AD và BAC - BAD = 60°. Chứng minh rằng : 

a ) AB±CD; 

b) Nếu M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD thì MN -L AB và MN _L CD. 


§*. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHANG 

Trong thực tế, hình ảnh của sợi dây dọi vuông góc với nền nhà cho ta khái 
niệm về sự vuông góc của đường thẳng vói mặt phẳng. 


I. ĐỊNH NGHĨA 

I Đường thẳng d dược gọi 
I là vuông góc với mặt 
I phảng {à) nếu d vuông 
1 góc với mọi dường thẳng 
I a nằm trong mặt phẳng 
I (cộ (h.3.17). 



Hình 3.17 


Khi d vuông góc với (cộ ta còn nói (ờ) vuông góc với d, hoặc d và (cộ vuông 
góc với nhau và kí hiệu là d _L {à). 


II. ĐIỂU KIỆN ĐỂ ĐƯỜNG THANG VUÔNG GÓC VỚI MẬT PHANG 

1 Định lí 

M 

I Nếu một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng cắt 
Ệ nhau cùng thuộc một mặt phẳng thì nó vuông gốc với mặt 

I phẳngấy. 

m 

Chứng nứnẫ 

Giả sử hai đường thẳng cắt nhau cùng thuộc mặt phẳng (à) là a, b lần lượt có 
các vectơ chỉ phương là in, h (h.3.18). Tất nhiên khi đó ih và h làhaivectơ 
không cùng phương. Gọi c là một đường thẳng bất kì nằm trong mặt phẳng 
(cộ và có vectơ chỉ phương p. Vì ba vectơ m, h, p đồng phẳng và 
m, n là hai vectơ không cùng phương nên ta có hai số X và y sao cho 
p = xm + yh. 

Gọi ũ là vectơ chỉ phương của 
đường thẳng d. Vì d -L a vầ d -L b 
nên ta có ũ.in = 0 và u.h = 0 . 

Khi đó 

ũ.p = ũ.(xm + yh) = x.ũ.fh + y.u.ĩỉ = 0. 

Vậy đường thẳng d vuông góc vói 
đường thẳng c bất kì nằm trong mặt 
phẳng (ộ) nghĩa là đường thẳng d 

vuông góc với mặt phẳng (cộ. Hjnh 3 _ 18 



99 



1 $ 


I 


Hệ quà 

Nếu một đường thẳng vuông góc với hai cạnh của một tam 
giác thì nó cũng vuông góc với cạnh thứ ba của tam giác đó. 


4^1 Muốn chứng minh đường thẳng d vuông góc với một mặt phẳng (ớ), người ta phải 
làm như thế nào ? 


4^2 Cho hai đường thẳng avàb song song với nhau. Một đường thẳng d vuông góc với 
a và b. Khi đó đường thẳng d có vuông gốc với mặt phẳng xấc định bởi hai đường 
thẳng song song a và b không ? 


III. TÍNH CHẤT 

Từ định nghĩa và điều kiện để đưòng thẳng vuông góc với mặt phẳng ta có 
các tính chất sau : 



100 


Hình 3.21 



IV. LIÊN HỆ GIỮA QUAN HỆ SONG SONG VÀ QUAN HỆ VUÔNG GÓC 
CỦA ĐỦỜNG thẳng va Mặt PHẲNG 


Người ta có thể chứng minh được một số tính chất sau đây về sự liên quan 
giữa quan hệ vuông góc và quan hệ song song của đường thẳng và mặt phăng. 



Tính chát ĩ 

a) Cho hai đường thẳng song song. Mặt phẳng nào vuông góc 
với đường thẳng này thì cũng vuông góc với đường thẳng 



I 

1 

i 


I 

i 

1 

Hỉ 

H 


ị* lí 
! 

I 

í 


Tính chốt 2 

a) . Cho hai mặt phẳng 
song song. Đường 
thẳng nào vuông góc 
với mặt phẳng này thì 
cũng vuông góc với mặt 
phẳng kia (h.3.23). 

b) Hai mặt phầng phân biệt 
cùng vuông góc với một 
đường thẳng thì song 
song với nhau (h.3.23). 


Hình 3.22 



1 Tính chốt 3 b 

I a) Cho đường thẳng a và 
I mặt phẳng (à) song 

1 song với nhau. Đường 

1 thẳng nào vuông góc 

1 với (cộ thì cũng vuông 

1 góc vứla l^ 24). Hinh3 - 24 

ịl 

I b) Nếu một đường thẳng và một mặt phẳng (không chứa 

II đường thẳng đố) cùng vuông góc với một đường thẳng khác 
ị| thì chúng song song với nhau (h.3.24). 



101 



Ví dụ 1. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông tại B và có cạnh 
SA vuông góc vói mặt phẳng (ABC). 

a) Chứng minh BC -L ( SAB ), 

b) Gọi AH là đường cao của tam giác SAB. Chứng minh AH1. sc. 



a) Vì SA 1 (ABC) nên SA 1 BC (h.3.25). 
Ta có BC 1 SA, BC1AB. 

Từ đó suy ra BC -L (SAB). 

b) Vì BC 1 (SAB) và AH nằm trong ( SAB) 


nên BC -L AH. Ta lại có 

AH 1BC, AH 1 SB nên AH1 (SBC). 

Từ đó suy ra AH -L sc. 


s 



Hình 3.25 


V. PHÉP CHIẾU VUÔNG GÓC VÀ ĐỊNH LÍ BA ĐUỜNG VUÔNG GÓC 

1. Phép chiếu vuông góc 

Cho đường thẳng A vuông góc với mặt phẳng 
(tí). Phép chiếu song song theo phương của A 
lên mặt phẳng (tí) được gọi là phép chiếu 
vuông góc lên mặt phẳng (tí) (h.3.26). 

Nhận xét. Phép chiếu vuông góc lên một 
mặt phẳng là trường hợp đặc biệt của phép 
chiếu song song nên có đầy đủ các tính chất 
của phép chiếu song song. Chú ý rằng người 
ta còn dùng tên gọi "phép chiếu lên mặt 

_ n> , v _ r , _ _ _.„ 



Hình 3.26 


phắng (tí)" thay cho tên gọi "phép chiếu vuông góc lên mặt phẳng (tí)" và 
dùng tên gọi 36' là hình chiếu của 3Ổ trên mặt phẳng (tí) thay cho tên gọi 

là hình chiếu vuông góc của 30 trên mặt phẳng (tí). 


2. Định lí ba đường vuông góc 


ÌỊSỊ 

i 

Ề 

ũlị 


Cho đường thẳng a nằm trong mặt phẳng (tí) và b là đường 
thẳng không thuộc (tí) đồng thời không vuông góc với (tí). 
Gọi b' là hình chiếu vuông góc của b trên (tí). Khi đó a vuông 
góc với b khi và chỉ khi a vuông góc với b'. 


102 








chứng minh 

Trên đường thẳng b lấy hai điểm A, B 
phân biệt sao cho chúng không thuộc 
(cộ. Gọi A' và B' lần lượt là hình chiếu 
của AvầB trên (à). Khi đó hình chiếu b' 
của b trên (cộ chính là đường thẳng đi 
qua hai điểm A’ và B' (h.3.27). 

Vì a nằm trong (cộ nên a vuông góc với AA'. 

- Vậy nếu a vuông góc với b thì a vuông 
góc với mặt phẳng ( b\ b). Do đó a 
vuông góc với b\ 

- Ngược lại nếu a vuông góc vdi b’ thì ơ vuông góc với mặt phẳng (b' y b). Do 
đó a vuông góc với b. 

3. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng 

1 Định nghĩa 

I Cho đường thẳng d và mặt phẳng (cộ. 

jU , 

lị Trường hợp đường thẳng d vuông góc với mặt phang (cộ thì ta 

I nói rằng góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (cộ bằng 90°. 

II ^ ỵ 2 

1 Trường hợp đường thang d không vuông gốc với mặt phảng (cộ 
1 thì góc giữa d và hình chiếu d' của nó trên (cộ gọi là góc giữa 
i đường thẳng d và mặt phăng (cộ. 

Khi d không vuông góc với (cộ và d cắt 
(cộ tại điểm o, ta lấy một điểm A tuỳ ý 
trên d khác với điểm o. Gọi H là hình 

chiếu vuông góc của A iên (cộ và (p là góc 
giữa d và (cộ thì AOH = (p (h.3.28). 

I® 5 Chú ý. Nếu ọ là góc giữa đưòng thẳng d 
và mặt phẳng (cộ thì ta luôn có 

0°<^<90°. 

Ví dụ 2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông ABCD cạnh a, có cạnh 
SA = ayÍ2 và SA vuông góc với mặt phẳng ( ABCD ). 




Hình 3.27 


103 




a) Gọi M và N lần lượt là hình chiếu của điểm A lên các đường thẳng SB và 
SD. Tính góc giữa đường thẳng sc Và mặt phăng ( AMN ). 

b) Tính góc giữa đường thẳng sc và mặt phăng ( ABCD ). 

giải 

a) Ta có BC 1 AB, BC 1 AS, suy ra BC 1 (ASB). 

Từ đó suy ra BC -L AM, mà SB -L AM 
nên AM 1 (SBC). Do đó AM 1 sc (h.3.29). 

Tương tự ta chứng minh được AN 1 sc. 

Vậy sc 1 (AMN). 

Do đó góc giữa sc và mặt phẳng B 

(AMN) bằng 90°. Hình 3.29 

b) Ta có AC là hình chiếu của sc lên mặt phẳng ( ABCD ) nên SCA là góc 
giữa đường thẳng sc với măt phảng (ABCD). Tam giác vuông SAC cân tại A 

cỏAS = AC = aJĨ. Do đó SCẦ = 45°. 



BÀI TẬP 

1. Cho hai đường thẳng phân biệt a, b và mặt phẳng (tí). Các mệnh đề sau đây 
đúng hay sai ? 

a) Nếu a I/ (tí) và b -L (tí) thì ứ 16. 

b) Nếu a // (tí) và b -L a thì b -L (tí). 

c) Nếu a ỊỊ (tí) và b II (tí) thì b II a. 

d) Nếu a ±(tí)vầb 1 athì b II(tí). 

2. Cho tứ diện ABCD có hai mặt ABC và BCD là hai tam giác cân có chung cạnh 
đáy BC. Gọi I là trung điểm của cạnh BC 

a) Chứng minh rằng BC vuông góc với mặt phẳng (AĐỈ). 

b) Gọi AH là đường cao của tam giác ADI, chứng minh rằng AH vuông góc với 
mặt phẳng (BCD). 

3. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình thoi ABCD và có SA=SB = SC = SD. Gọi o 
là giao điểm của AC và BD. Chứng minh rằng : 

a) Đường thẳng so vuông góc với mặt phẳng (ABCD) ; 


104 




b) Đường thẳng AC vuông góc với mặt phẳng (SBD) và đường thẳng BD vuông 
góc với mặt phăng (SAC). 

4 . Cho tứ diện OABC có ba cạnh OA, OB, oc đôi một vuông góc. Gọi H là chân 
đường vuông góc hạ từ o tới mặt phẳng {ABC). Chứng minh rằng : 

a) H là trực tâm của tam giác ABC ; 

1 1 1 , 1 , 1 1 

b) —— --——+ — H- —• 

OH 2 OA 1 OB 2 oc 2 

5. Trên mặt phẳng (tí) cho hình bình hành ABCD. Gọi o là giao điểm của AC và 
BD, s là một điểm nằm ngoài mặt phẳng (cộ sao cho SA = sc, SB = SD. Chứng 
minh rằng: 

a) SỚ±(cộ; 

b) Nếu trong mặt phẳng ( SAB ) kẻ SH vuông góc với AB tại H thì AB vuông góc 
với mặt phẳng ( SOH ). 

6. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi ABCD và có cạnh SA vuông góc với 
mặt phàng ( ABCD ). Gọi / và AT là hai điểm lần lượt lấy trên hai cạnh SB và SD 

, SI _ SK _ ■_. . . 

SB SD 

a) BD vuông góc với sc ; 

b) ỈK vuông góc vóri mật phảng (S/4C). 

7. Cho tứ diện SABC có cạnh SA vuông góc với mặt phăng (ABC) và có tam giác 
ABC vuông tại B. Trong mặt phẳng ( SAB) kẻ AM vuông góc với SB tại M. Trên 

SM SN ' 

cạnh sc lấy điểm N sao cho = -TT-- Chứng minh rằng : 

SB sc 

a ) BC 1 (SAB) và AM 1 (SBC ); 

b) SB 1 AN. 

8. Cho điểm s không thuộc mặt phẳng (or) có hình chiếu trên (cộ là điểm H. Với 
điểm M bất kì trên (tí) và M không trùng với H, ta gọi SM là đường xiên và 
đoạn HM là hình chiếu của đường xiên đó. Chứng minh rằng : 

a) Hai đường xiên bằng nhau khi và chỉ khi hai hình chiếu của chúng bằng 
nhau; 

b) Với hai đường xiên cho trước, đường xiên nào lớn hơn thì có hình chiếu lón 
hơn và ngược lại đường xiên nào có hình chiếu lớn hơn thì lớn hơn. 


105 



§4. HAI MẶT PHẲNC vuông cóc 


Hình ảnh của một cánh cửa chuyển 
động và hình ảnh của bề mặt bức tường 
cho ta thấy được sự thay đổi của góc 
giữa hai mặt phẳng. 

I. GÓC GIỮA HAI MẶT PHANG 
1. Định nghĩa 

1 Góc giữa hai mặt phẳng là góc giữa hai đường thẳng lẩn lượt 
I vuông góc với hai mặt phẳng đó (h.3.30). 

Nếu hai mặt phẳng song song hoặc trùng nhau thì ta nói rằng góc giữa hai 
mặt phẳng đó bằng 0°. 

n 


I 

I 


Hình 3.30 





2. Cách xác định góc giữa hai mặt phẳng cắt nhau 

Giả sử hai mặt phẳng (cộ và ( /3) cắt 
nhau theo giao tuyến c. Từ một điểm I 
bất kì trên c ta dựng trong (cộ đường 
thẳng a vuông góc với c và dựng trong 
(J3) dường thẳng b vuông góc với c. 

Người ta chứng minh dược góc giữa hai 
mặt phảng (cộ và (/3) là góc giữa hai 
đường thẳng a và b (h.3.31). 



106 


Hình 3.31 



3. Diện tích hình chiếu của một đa giác 
Người ta đã chứng minh tính chất sau đây : 


Cho đa giấc 3C nằm trong mặt phẳng (tí) cố diện tích s và ờổ là hình chiếu 

vuông góc của ctô trên mặt phẳng (p). Khi đố diện tích S’ của 3Ổ' dược tính 

theo công thức : __ 

S’—Scós<p 

với (p là góc giữa ( tí ) và (P). 

Ví dụ. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều ABC cạnh a, cạnh bên SA 
vuông gổc với mặt phẳng (ABC) và SA = ^ ■ 


a) Tính góc giữa hai mặt phẳng (ABC) và (SBC). 

b) Tính diện tích tam giác SBC. 

giải 

a) Gọi H là trung điểm của cạnh BC. Ta có BC -L AH. (1) 


Vì SA 1 (ABC) nên SA 1 BC. (2) 

Từ (1) và (2) suy ra BC -L (SAH) nên 
BC 1 SH. Vậy góc giữa hai mặt phẳng 

(ABC) và (SBC) bằng SHĂ. Đặt 

ẹ = SĨĨĂ (h.3.32), ta có 


tan (p = 


a 

SA _ 2 _ 1 _ V3 


AH ajĩ SỈ3 3 


Ta suy ra <p = 30°. 

Vậy góc giữa (ABC) và (SBC) bằng 30°. 



Hình 3.32 


b) Vì SA ± (ABC) nên tam giác ABC là hình chiếu vuông góc của tam giác 
SBC. Gọi Sj, s 2 lần lượt là diện tích của các tam giác SBC và ABC. Ta có 

s 2 = s ị.costp =>Sị= 2 • 

cos^? 


Suy ra : Sj = 


_ 2 _ a 2 y /3 _ a 2 
V3 4 " 2 


107 





II. HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC 

1. Định nghĩa 

I Hai mặt phẳng gọi là vuông góc với nhau nếu góc giữa hai 

II mặt phẳng đó là gót vuông. 

Nếu hai mặt phẳng (à) và (J3) vuông góc với nhau ta kí hiệu (à) 1(0). 

2. Các định lí 

» 

1 Định lí 1 

1 ' ' . 

I Điều kiện cầh và đủ để hai mặt phăng vuông góc với nhau là 
I mặt phẳng này chứa một đường thẳng vuông góc với mặt 
I phẳngkia. 

íl;i 

chứng minh 

Giả sử (a), (J3) là hai mặt phẳng vuông góc với 
nhau. Gọi c là giao tuyến của (à) và (0). Từ 
điểm o thuộc c, trong mặt phẳng (à) vẽ đường 
thẳng a vuông góc với c và trong (P) vẽ đường 
thẳng b vuông góc với c (h.3.33). Ta có góc 
giữa hai đường thẳng a và b là góc giữa hai 
mặt phẳng (à) và (J3). Vì (à) vuông góc với 
(Jĩ) nên góc giữa hai đường thẳng a và b bằng 

90°, nghĩa là a vuông góc với b. Mặt khác 
theo cách dựng ta có a vuông góc với c. 

Do đó a vuông góc với mặt phẳng (c, b ) hay a vuông góc với (]3). 

Lí luận tương tự ta tìm được trong mặt phẳng {(3) đường thẳng b vuông góc 
với (à). 

< Ngược lại, giả sử mặt phẳng ( à) có chứa một đường thẳng a' vuông góc với 
mặt phẳng (/?). Gọi O' là giao điểm của a' với {(3) thì tất nhiên O' thuộc giao 
tuyến c của (à) và (ậ). Trong mặt phẳng (j3) dựng đường thẳng b' đi qua 0' và 
vuông góc với c. Vì a' vuông góc với (/ĩ) nên a' vuông góc với c và a' vuông, 
góc với b’. Mặt khác ta có a' vuông góc với c và b' vuông góc với c nên góc 

giữa hai mặt phẳng (à) và (J3) là góc giữa hai đường thẳng a\ b' và bằng 90°. 
Vậy (à) vuông góc với (j3). 



Hình 3.33 


108 


&1 Cho hai mặt phẳng (tí) và (P) vuông góc với nhau và cắt nhau theo giao tuyến d. 
Chứng minh rằng nếu có một đường thẳng A nằm trong (tí) và A vuông góc với d 
thì A vuông góc với (J3). ‘ . 

I Hệ quả 7 

I Nếu hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì bất cứ đường 
I thẳng năo nằm trong mặt phang này và vuông góc với giao 
I tuyến thì vuông góc với mặt phẳng kia. 


I Hệ quở 2 

||Ịị 

I Cho hai mặt phẳng ịa) và (j3) vuông góc với nhau. Nếu từ 
I một điểm thuộc mặt phẳng (a) ta dựng một đường thẳng 
I vuông góc với mặt phẳng (P) thì đường thẳng này nằm trong 
I mặt phẳng ị a). 


I Định lí 2 

II 

I Nếu hai mặt phẳng cắt nhau và cùng vuông góc với mặt phẳng 
I thứ ba thì giao tuyến của chúng vuông góc với mặt phẳng thứ 
I ba đó. 


CRứngminA 

Giả sử (tí) và (P) là hai mặt phẳng cắt 
nhau và cùng vuông góc vóỉ mặt 
phẳng (Ý). 

Từ một điểm A trên giao tuyến d của 
hai mặt phẳng (tí) và (J3) ta dựng đường 
thẳng d' vuông góc với mặt phẳng (y). 
Theo hệ quả 2 thì d' nằm trong (tí) và 
d' nằm trong (J3). Vậy d' trùng vói d 
nghĩa là d vuông góc với (ỷ) (h.3.34). 



Hình 3.34 


^2 Cho tứ diện ABCD có ba cạnh AB , AC, AD đôi một vuông góc với nhau. Chứng ' 
minh rằng các mặt phẳng (ABC), ( ACD ), (ADB) cũng đôi một vuông góc với nhau. 

^3 Cho hình vuông ABCD. Dựng đoạn thẳng AS vuông góc với mặt phẳng chứa hình 
'vuông ABCD. 

a) Hãy nêu tên các mặt phẳng lần lượt chứa các đường thẳng SB, sc, SD và vuông 
góc với mặt phẳng (ABCD). 

b) Chứng minh rằng mặt phẳng (SAC) vuông góc với mặt phẳng ( SBD ). 


109 




m. HÌNH LẢNG TRỤ ĐÚNG, HÌNH HỘP CHỮ NHẬT, HÌNH LẬP PHƯƠNG 
1. Định nghĩa 

I Hình lăng trụ đứng là hình lăng tiụ có các cạnh bên vuông góc 
I với các mặt đáy. Độ dài cạnh bên được gọi là chiều cao của 
I hình lăng trụ đứng. 

• Hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác, tứ giác, ngũ giác, v.v... được gọi là 
hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác, hình lăng trụ đừng 
ngũ giác, v.v... 

• Hình lăng trụ đứng có đáy là một đa giác đều được gọi là hình lăng trụ đều. 
Ta có các loại lăng trụ đều như hình lăng trụ tam giác đều, hình lăng trụ tứ 
giác đều, hình lăng trụ ngũ giác đều ... 

• Hình lăng trụ đứng có đáy là hình bình hành được gọi là hình hộp đứng. 

• Hình lăng trụ đứng có đáy là hình chữ nhật được gọi là hình hộp chữ nhật. 

• Hình lãng trụ đứng có đáy là hình vuông và các mặt bên đều là hình vuông 
được gọi là hỉnh lập phương. 



Hình lăng trụ đứng tam giác 


Hình lăng trụ đúng ngũ giác 



Hình 3.35 



Hình lập phương 


110 











»4 Cho biết mệnh đề nào sau đây là đúng ? 

a) Hình hộp là hình lăng trụ đứng. 

b) Hình hộp chữ nhật là hìríh lăng trụ đứng. 

c) Hình lăng trụ là hình hộp. 

d) Có hình lăng trụ không phải là hình hộp. 


2. Nhận xét 

Các mặt bên của hình lăng trụ đứng luôn luôn vuông góc với mặt phẳng đáy và 
là những hình chữ nhật. 

^5 Sáu mặt của hình hộp chữ nhật có phải là những hỉnh chữ nhật không ? 


Ví dụ. Cho hình lập phương ABCD,A'B'C'D' có cạnh bằng a. Tính diện 
tích thiết diện của hình lập phương bị cắt bởi mặt phẳng trung trực (à) của 
đoạn AC'. 


giải 

Gọi M là trung điểm của BC. Ta có MA 

phẳng trung trực của.í4C' (h.3.36). 

Gọi N, p, Q, R, s lần lượt là trung điểm 
của CD, DD\ DA’, A'B', B'B. Chứng 
minh tương tự như trên ta có các điểm 
này đều thuộc mặt phẳng trung trực của 
AC'. Vậy thiết diện của hình lập phương 
bị cắt bởi mặt phẳng trung trực (à) của 
đoạn AC' là hình lục giác đều MNPQRS 

, _, ... ayj 2 

CÓ cạnh băng —— ■ 

Diện tích s của thiết diện cần tìm là : 


ayỉs 

MC' = ——— nên M thuộc mặt 


/ 


s = 6 


aV 2 yỈ 3 _ 3V3 2 


V 


B 


M 



Hình 3.36 


) 


111 



IV. HÌNH CHÓP ĐỂU VÀ HÌNH CHÓP CỤT ĐỂU 

* 

1. Hình chóp đều 

Cho hình chóp đỉnh s có đáy là đa giác A.Ay ... A và H là hình chiếu vuông 
góc của s trên mặt phẳng đáy (A^A^... A n ). Khi đó đoạn thẳng SH gọi là 
đường cao của hình chóp và H gọi là chán đường cao. 

II Một hình chóp được gọi là hình chóp đểu nếu nó có đáy.là 
I một đa giác đều và có chân đường cao trùng với tâm của đa 
1 giác đáy. 

. Nhận xét 

a) Hình chóp đều có các mặt bên là những tam giảc cân bằng nhau. Các mặt 
bên tạo với mặt đáy các góc bằng nhau. 

b) Các cạnh bên của hình chóp đều tạo với mặt đáy các góc bằng nhau. 

2. Hình chóp cụt đều 

I Phần của hình chóp đều nằm giữa đáy và một thiết diện song 
I song với đáy cắt các cạnh bên của hình chóp đều được gọi là 
I hình chóp cụt đều. 


Ví dụ hình AiA 2 Ay\ 4 A 5 A( ) .BịB 2 B$B 4 B 5 B( ) 
trong hình 3.37 là một hình chóp cụt đều. 

Hai đáy của hình chóp cụt đều là hai đa 
giác đều và đồng dạng với nhau. 

Nhận xét. Các mặt bên của hình chóp 
cụt đều là những hình thang cân và các 
cạnh bên của hình chóp cụt đều có độ 
dài bằng nhau. A 2 Aị 

Hình 3.37 

Ae Chứng minh rằng hình chóp đều có các mặt bên là những tam giác cân bằng nhau. 

^7 Có tồn tại một hình chóp tứ giác S.ABCD có hai mặt bên (SAB) và (SCD) cùng 
vuông góc với mặt phẳng đáy hay không ? 



112 








Òọncỏdẽr? 


Kim tự íháp Kê-ếp (Chéops) 

Kim tự tháp Kê-ốp do ông vua Kê-ốp 
của nước Ai Cập chủ trì việc xây 
dựng. Đấy là kim tự tháp lớn nhất 
trong các kim tự tháp ở Ai Cập. Tháp 
này được xây dựng vào khoảng 
2500 năm trước Công nguyên và 
được xem là một trong bảy kì quan 
của thế giới. Tháp có hình dạng là một 
khối chóp tứ giác đều và có đáy là 
một hình vuông mỗi cạnh dài khoảng 230 m. Trước đây chiều cao của tháp là 
147 m, nay do bị bào mòn ở đỉnh nên chiều cao của tháp chỉ còn khoảng 138 m. 
Người ta không biết người cổ Ai Cập đã xây dựng tháp bằng cách nào, làm 
thế nào để lắp ghép các tảng đá lại với nhau và làm thế nào để đưa được các 
tảng đá nặng và to lên các độ cao cần thiết. Tháp nặng khoảng sáu triệu tấn và 
được lắp ghép bởi 2300000 tảng đá. Thật là một công trình kì vĩ ! 

BÀITẬP 

1. Cho ba mặt phăng (à), {{ỉ), (ỷ), mệnh đề nào sau đây đúng ? 

a) Nếu (à) 1 ($ và (ctr) // (ỷ) thì ($ X (tf ; 

b) Nếu (à) X (yỢ) và (cộ X (ỳ) thì i/3) ỊỊ (ỷ). 

2. Cho hai mặt phẳng (cộ và (J3) vuông góc với nhau. Người ta lấy trên giao tuyến 
A của hai mặt phảng đó hai điểm A và B sao cho AB = 8 cm. Gọi c là một điểm 
trên (à) và D là một điểm trên (yổ) sao cho AC và BD cùng vuông góc với giao 
tuyến À và AC = 6 cm, BD = 24 cm. Tính độ dài đoạn CD. 

3. Trong mặt phẳng ( a ) cho tam giác ABC vuông ở B. Một đoạn thẳng AD vuông 
góc với (cộ tại A. Chứng minh rằng : 

a) ABD là góc giữa hai mặt phẳng (ABC) và (DBC) ; 

b) Mặt phẳng (ABD) vuông góc với mặt phẳng ( BCD ); 



8- HÌNH HOC 11-A 


113 




4 . 


c) HK ỊỊ BC với H và K lần lượt là giao điểm của DB và DC với mặt phẳng (P) 
đi qua A và vuông góc với DB. 

Cho hai mặt phẳng (à), (P) cắt nhau và một điểm M không thuộc (à) và không 
thuộc (P). Chứng minh rằng qua điểm M có một và chỉ một mặt phăng (P) 
vuông góc với (à) và (/3). Nếu (à) song song với (J3) thì kết quả trên sẽ thay đổi 
như thế nào ? 

5. Cho hình lập phương ABCDA'B'C'D' . Chứng minh rằng : 

a) Mặt phẳng (ẠB'C'D) vuông góc với mặt phảng ( BCD'A 0 ; 

b) Đường thẳng AC' vuông góc với mặt phảng ( A'BD ). 

6. Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là một hình thoi cạnh a và có SA = SB = 

= sc = a. Chứng minh rằng : 

a) Mặt phẳng ( ABCD ) vuông góc với mặt phẳng ( SBD ); 

b) Tam giác SBD là tam giác vuông. 

7. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có AB = a, BC = b, CC' = c. 

a) Chứng minh rằng mặt phẳng ( ADCB' ) vuông góc với mặt phăng (ABBA r ). 

b) Tính độ dài đường chéo AC' theo a, b, c. 

8. Tính độ dài đường chéo của một hình lập phương cạnh a. 

9. Cho hình chóp tam giác đều SABC có SH là đường cao. Chứng minh SA -L BC 
và SB ± AC. 

10 . Cho hình chóp tứ giác đều SABCD có các cạnh bên và các cạnh đáy đều bằng a. 
Gọi o là tâm của hình vuông ABCD. 

a) Tính độ dài đoạn thẳng so. 

b) Gọi M là trung điểm của đoạn sc. Chứng minh hai mặt phẳng (MBD) và 
(Ẵ4C) vuông góc với nhau. 

c) Tính độ dài đoạn OM và tính góc giữa hai mặt phẳng ( MBD ) và ( ABCD ). 

11. Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là một hình thoi tâm I cạnh a và cổ góc 

ayỉẽ 

A bằng 60°, cạnh sc = ——— và sc vuông góc với mặt phảng ( ABCD ). 

2 

a) Chứng minh mặt phẳng ( SBD ) vuông góc với mặt phẳng (S/4C). 

b) Trong tam giác SCA kẻ IK vuông góc với SA tại K. Hãy tính độ dài IK. 

c) Chứng minh BKD = 90° và từ đó suy ra mặt phẳng (SAB) vuông góc với 
mặt phẳng ( SAD ). 



§ỹ. KHOẢNG CÁCH 

I. KHOẢNG CÁCH Từ MỘT ĐIỂM ĐÊN MỘT ĐƯỜNG THANG, ĐẾN 
MỘT MẶT PHẲNG 

1. Khoảng cách từ một điểm đến một dường thẳng 

Cho điểm o và đường thẳng a. Trong 
mặt phẳng (ớ, a) gọi H là hình chiếu 
vuông góc của o trên a. Khi đó khoảng 
cách giữa hai điểm o và H được gọi là 
khoảng cách từ điểm o đến đường 
thẳng a (h.3.38), kí hiệu là d(ũ, a ). 

^1 Cho điểm o và dường thẳng a. Chứng minh rằng khoảng cách từ diểm o đến 
đường thẳng a là bé nhất so với các khoảng cách từ o đến một điểm bất kì của 
đường thẳng a. 

2. Khoảng cách từ một điểm đến một n, 

Cho điểm o và mặt phẳng (à). Gọi H 
là hình chiếu vuông góc của o lên mặt 
phảng ( a ). Khi đó khoảng cách giữa 
hai điểm o và H được gọi là khoảng 
cách từ điểm o đến mặt phẳng (cộ 
(h.3.39) và được kí hiệu là d(0, (à)). 

^2 Cho điểm o và mặt phẳng (a). Chứng minh rằng khoảng cách từ điểm o đến 
mặt phẳng (à) là bé nhất so với các khoảng cách từ o tới một điểm bất kì của 
mặt phẳng (ữ). 

1 

II. KHOẢNG CÁCH GIỮA ĐƯỜNG THANG VÀ MẶT PHANG SONG 
SONG, GIỮA HAI MẶT PHANG SONG SONG 

1. Khoảng cách giũa dường thẳng và mặt phẳng song song 

I Định nghĩa 

I Cho đường thẳng a song song với mặt phẳng (à). Khoảng 
I cách giữa đường thẳng a và mặt phẳng (à) là khoảng cách từ 




Hình 3.38 


115 






I một điểm bất kì của a đến măt 

■ i 1 * ■ 

I phẳng (ừ), kí hiệu là d(a , (ớộ) 
I (h.3.40). 



Hình 3.40 


4 3 Cho đường thẳng a song song với mặt phẳng (ỡộ. Chứng minh rằng khoảng cách 
giữa đường thẳng ơ và mặt phẳng (a) là bé nhất so với khoảng cách từ một điểm 
bất kì thuộc a tới một điểm bất kì thuộc mặt phẳng (ỡ). 


2. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song 
I Định nghĩa 

I Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song là khoảng cách từ 
I một điểm bất kì của mặtphẳng này đến mặtphẳng kia (h.3.41). 

Ta kí hiệu khoảng cách giữa hai mặt 
phẳng (à) và {(ỉ) song song với nhau là 
($). Khi đó d((ă), ($) = d(M, (J3)) 
với Me ( a), và d((à), iP)) = d{M\ (à)) 
với M'e (J3) (h.3.41). 

Hình 3.41 

44 Cho hai mặt phẳng (à) vàChứng minh rằng khoảng cách giữa hai mặt phẳng 
song song (ỡ) và (J3) là nhỏ nhất trong các khoảng cách từ một điểm bất kì của mặt 
phẳng này tới một điểm bất kì của mặt phẳng kia. 



III. ĐƯỜNG VUÔNG GÓC CHUNG VÀ KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI 


ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU 

Aõ Cho tứ diện đều ABCD. Gọi M, N lần lượt là 
trung điểm của cạnh BC và AD. Chứng minh 
rằng : MN -L BC và MN1AD (h.3.42). 

B 

» 

Hình 3.42 



116 





1. Định nghĩa 





a) Đường thẳng A cắt hơi đường 
thẳng chéo nhau a, b và cùng 
vuông góc với mỗi đường 
thẳng ấy được gọi là đường 
vuông góc chung của a và b. 

b) Nếu đường vuông góc chung 
bi. cắt hai đường thẳng chéo 
nhau a, b lần lượt tại M, N 
thì độ dài đoạn thẳng MN gọi 
là khoảng cách giữa hai 
đường thẳng chéo nhau avàb 
(h.3.43). 



2. Cách tìm dường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau 


Cho hai đường thẳng chéo nhau a và b. Gọi (/3) là mặt phẳng chứa b và song 
song với a,a' là hình chiếu vuông góc của a trên mặt phẳng (fi). 


Vì a // iP) nên a ỊỊ a'. Do đó a' và b cắt 
nhau tại một điểm. Gọi điểm này là N. 
Gọi (ộ) là mặt phẳng chứa a và a\ A là 
đường thẳng đi qua N và vuông góc vớỉ 
{(ỳ). Khi đó (or) vuông góc với (J3). Như 
vậy A nằm trong (or) nên cắt đường 
thẳng a tại M và cắt đường thẳng b tại N, 
đồng thời A cùng vuông góc với cả a và 
b. Do đó A là đường vuông góc chung 
của a và b (h.3.44). 



3. Nhận xét 

a) Khoảng cách giữa hai đường thẳng 
chéo nhau bằng khoảng cách giữa một 
trong hai đường thẳng đó đến mặt 
phẳng song song với nó và chửa đường 
thẳng còn lại. 

b) Khoảng cách giữa hai đường thẳng 
chéo nhau băng khoảng cách giữa hai 
mặt phẳng song song lần lượt chứa hai 
đường thẳng đó (h.3.45). 



Hình 3.45 


117 




^^6 Chứng minh răng khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau là bé nhất so-với 
khoảng cách giữa hai điểm bất kì lần lượt nằm trên hai đường thẳng ấy. 

Ví dụ. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông ABCD cạnh a. cạnh SA 
vuông góc với mặt phẳng ( ABCD ) và SA = a. Tính khoảng cách giữa hai 
đường thẳng chéo nhau sc và BD. 


Gọi o là tâm của hình vuông ABCD. Trong mặt phẳng (SAC) vẽ OH _L sc 
(h3.46). 


Ta có BD _L AC và BD -L SA nên BD _L (S/4C), suy ra BD ± OH. 

Mật khác OH -L sc. Vậy OH là đoạn vuông góc chung của sc và BD. 

Độ dài đoạn OH là khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau sc và BD. 
Hai tam giác vuông SAC và OHC đồng dạng vì có chung góc nhọn c. 


Do đó 

sc 


Vậy OH = 


= ^ (= sinC). 

oc 

SA.OC 

SC 


Ta có SA = ơ, 

2 

SC = jsA 2 +AC 2 

= Vơ 2 +2ứ 2 =Ơ\Ỉ3 

Ơ\Ỉ2 

r>u _ a 2 _ a ^> 

nên OH =- p- = —— • 

ưv3 6 



Hình 3.46 


Vậy khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau SC và BD là OH = 


ưyó 

~6~ 


118 



BÀI TẬP 


1. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là đúng ? 

a) Đường thẳng A là đường vuông góc chung của hai đường thẳng a vằb nếu A 
vuông góc với a và A vuông góc với b ; 

b) Gọi ( p ) là mặt phẳng song song với cả hai đường thẳng a, b chéo nhau. Khi 
đó đường vuông góc chung A của a và b luôn luôn vuông góc với (P) ; 

c) Gọi A là đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau a và b thì 
A là giao tuyến của hai mặt phẳng (ơ, A) và (b, A); 

d) Cho hai đường thẳng chéo nhau a và b. Đường thẳng nào đi qua một điểm 
M trên a đồng thời cắt b tại N và vuông góc với b thì đó là đường vuông góc 
chung của a và b ; 

e) Đường vuông góc chung A của hai đường thẳng chéo nhau a và b nằm trong 
mặt phẳng chứa đường này và vuông góc với đường kia. 

2. Cho tứ diện S.ABC có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC). Gọi H, K lần lượt là 
trực tâm của các tam giác ABC và SBC. 

a) Chứng minh ba đường thẳng AH, SK, BC đồng quy. 

b) Chứng minh rằng sc vuông góc với mặt phẳng (BHK) và HK vuông góc với 
mặt phẳng (SBC). 

c) Xác định đường vuông góc chung của BC và SA. 

3. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' cạnh a. Chứng minh rằng các khoảng 
cách từ các điểm B, c, D, A\ B\ D’ đến đường chéo AC' đều bằng nhạu. Tính 
khoảng cách đó. 

4. Cho hình hộp chữ nhạt ABCD.A'B'C'D' c óAB = a,BC = b, CC' = c. 

a) Tính khoảng cách từ B đến mặt phẳng (ACCA'). 

b) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng BB' và AC'. 

5. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' cạnh a. 

a) Chứng minh rằng B'D vuông góc với mặt phẳng (BA'C r ). 

b) Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng (BAC') và (ACD r ). 

c) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng BC' và CD\ 

6. Chứng minh rằng nêu đường thẳng nối trung điểm hai cạnh AB và CD của tứ diện 
ABCD là đường vuông góc chung của AB và CD thì AC = BDvầAD = BC. 



7. Cho hình chóp tam giác đềú S.ABC có cạnh đáy bằng 3 a, cạnh bên bằng 2 a. 
Tính khoảng cách từ s tới mặt đáy (ABC). 

8. Cho tứ diện đều ABCD cạnh a. Tính khoảng cách giữa hai cạnh đối của tứ diện 
đều đó. 

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG III 

1. Nhắc lại định nghĩa vectơ trong không gian. 

Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A'B'C'. Hãy kể tên những vectơ bằng vectơ 
AA' có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh của hình lăng trụ. 

2. Trong không gian cho ba vectơ ã, b, c đều khác vectơ - không. Khi nào ba 
vectơ đó đồng phẳng ? 

3. Trong không gian hai đường thẳng không cắt nhau có thể vuông góc với nhau 
không ? Giả sử hai đường thẳng a, b lần lượt có vectơ chỉ phương là ũ và V . 
Khi nào ta có thể kết luận avầb vuông góc với nhau ? 

4 . Muốn chứng minh đường thẳng a vuông góc với mặt phẳng (tí) có cần chứng 
minh a vuông gổc với mọi đường thẳng của (tí) hay không ? 

5. Hãy nhắc lại nội dung định lí ba đường vuông góc. 

6. Nhắc lại định nghĩa : 

a) Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng ; 

b) Góc giữa hai mặt phẳng. 

7. Muốn chứng minh mật phẳng (tí) vuông góc với mặt phẳng (J3) thì phải chứng 
minh nhừ thế nào ? 

8. Hãy nêu cách tính khoảng cách : 

a) Từ một điểm đến một đường thẳng ; 

b) Từ đường thẳng a đến mặt phẳng (tí) song song với a ; 

c) Giữa hai mặt phẳng song song. 

9. Cho a và b là hai đưòng thẳng chéo nhau. Có thể tính khoảng cách giữa hai 
đường thẳng chéo nhau này bằng những cách nào ? 

10 . Chứng minh rằng tập hợp các điểm cách đều ba đỉnh của tam giác ABC là 
đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (ABC) và đi qua tâm của đưòng tròn 
ngoại tiếp tam giác ABC. 


120 



BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG III 

1. Trong các mệnh để sau đây, mệnh đề nào là đúng ? 

a) Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì chúng 
song song; 

b) Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì chúng 
song song; 

c) Mặt phẳng ( a ) vuông góc với đường thẳng b mà b vuông góc với đường 
thẳng a, thì a song song với (cộ ; 

d) Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc vói một mặt phẳng thì chúng song song; 

e) Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì chúng song song. 

2. Trong các điều khẳng định sau đây, điều nào là đúng ? 

a) Khoảng cách của hai đường thảng chéo nhau là đoạn ngắn nhất trong các 
đoạn thẳng nối hai điểm bất kì nằm trên hai đường thảng ấy và ngược lại; 

b) Qua một điểm có duy nhất một mặt phẳng vuông góc với một mặt phẳng khác; 

c) Qua một đường thẳng có duy nhất một mặt phẳng vuông góc với một mặt 
phẳng khác; 

d) Đường thẳng nào vuông góc với cả hai đường thẳng chéo nhau cho trước là 
đường vuông góc chung của hai đường thẳng đó. 

3. Hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông ABCD cạnh a, cạnh SA bằng ơ và 
vuông góc với mặt phăng (ABCD). 

a) Chứng minh rằng các mặt bên của hình chóp là những tam giác vuông. 

b) Mặt phẳng (tí) đi qua A và vuông góc với cạnh sc lần lượt cắt SB, sc, SD 
tại B\ C', D'. Chứng minh B'D' song song với BD và AB' vuông góc với SB. 

4 . Hình chóp SABCD có đáy là hình thoi ABCD cạnh a và có góc BAD = 60°. 
Gọi 0 là giao điểm của AC và BD. Đường thẳng so vuông góc với mặt phẳng 

(ABCD) và 5Ớ = - 7 -• Gọi E là trung điểm của đoạn BC, F là trung điểm của 

4 

đoạn BE. 

a) Chứng minh mặt phẳng (SOF) vuông góc với mặt phẳng (SBC). 

b) Tính các khoảng cách từ o và A đến mặt phẳng (SBC). 

5. Tứ diện ABCD có hai mặt ABC và ADC nằm trong hai mặt phẳng vuông góc 
với nhau. Tam giác ABC vuông tại A có AB = a, AC = b. Tam giác ADC vuông 
tại D có CD = a. 


9 . HÌNH HỌC 11-A 


121 



a) Chứng minh các tam giác BAD và BDC là những tam giác vuông. 

b) Gọi / và K lần lượt là trung điểm của AD và BC. Chứng minh IK là đường 
vuông góc chung của hai đường thẳng AD và BC. 

6 . Cho hình lập phương ABCDA'B'C'D’ cạnh a. 

a) Chứng minh BC' vuông góc với mặt phẳng ựí'B'CD). 

b) Xác định và tính độ dài đoạn vuông góc chung của AB' và BC'. 


7. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình thoi ABCD cạnh a có góc BAD = 60° 

ayl3 


và SA = SB = SD = 


a) Tính khoảng cách từ s đến mặt phẳng (. ABCD ) và độ dài cạnh sc. 

b) Chứng minh mặt phẳng (SAC) vuông góc vdi mặt phẳng {ẠBCD). 

c) Chứng minh SB vuông góc với BC. 

d) Gọi ọ là góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và ( ABCD ). Tính tan ộ?. 


CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG III 

1. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là đúng ? 

(A) Từ AB = 3 AC ta suy ra BA = -3CA. 

(B) Từ AB = -3AC ta suy ra CB = 2AC. 

(Q Vì AB = -2AC + 5 AD nên bốn diểm A, B, c, D cùng thuộc một mặt phẳng. 
(D) Nếu AB = -ị-BC thì B là trung điểm của đoạn AC. 

2. Tun mệnh đề sai trong các mệnh đề sau đây : < 

(A) Vì NM + NP = õ nên N là trung điểm của đoạn MP ; 

(B) Vì I là trung điểm của đoạn AB nên từ một điểm o bất kì ta có 

Õĩ = ị(õẴ + ÕỀ) ; 

2 

(Q Từ hệ thức AB = 2AC - BAD ta suy ra ba vectơ AB, AC, AD đồng phẳng ; 

(D) Vì AB +BC+ CD +DA = d nên bốn điểm A, B, c, D cùng thuộc một 
mặt phẳng. 


122 


9-HÌNH HOC 11.0 



3. Trong các kết quả sau đây, kết quả nào đúng ? 

Cho hình lập phương ABCD.EFGH có cạnh bằng a. Ta có AB.EG bằng 

(A) a 2 ; (B) a 2 y/2 ; 

(C) a 2 4 3 ; (D) 

4 . Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là đúng ? 

(A) Nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b và đưòng thẳng b vuông 
góc với đưòng thẳng c thì a vuông góc với c ; 

(B) Nếu đưòng thẳng a vuông góc với đưòng thẳng b và đường thẳng b song 
song với đưòng thẳng c thì a vuông góc với c ; 

(C) Cho ba đưòng thẳng a, b, c vuông góc với nhau từng đôi một. Nếu có một 
đường thẳng d vuông góc với a thì d song song với b hoặc c ; 

(D) Cho hai đường thẳng avằb song song với nhau. Một đưòng thẳng c vuông 
góc với a thì c vuông góc với mọi đưòng thẳng nằm trong mặt phẳng (ứ, b). 

5. Trong các mệnh đề sau đây, hãy tìm mệnh đé đúng. 

(A) Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thứ ba thì 
song song với nhau. 

(B) Nếu hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì mọi đường thẳng thuộc mặt 
phẳng này sẽ vuông góc với mặt phẳng kia. 

(Q Hai mặt phẳng (ứ) và (J3) vuông góc với nhau và cắt nhau theo giao tuyến d. 
Với mỗi điểm A thuộc (à) và mỗi điểm B thuộc (J3) thì ta có đường thẳng 
AB Vuông góc với d. 

(D) Nếu hai mặt phẳng (à) và (ậ) đéu vuông góc với mặt phẳng (ỷ) thì giao 
tuyến d của (tí) và (fi) nếu có sẽ vuông góc với (Ý). 

6 . lìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau đây : 

(A) Hai đường thẳng a và b trong không gian có các vectơ chỉ phương lần lượt 
là ũ và V. Điều kiện cần và đủ để a và b chéo nhau là a và b không có điểm 
chung và hai vectơ ũ , V không cùng phương; 

(B) Cho a , b là hai đường thẳng chéo nhau và vuông góc với nhau. Đường 
vuông góc chung của avằb nằm trong mặt phẳng chứa đường này và vuông 
góc với đường kia; 

(C) Không thể có một hình chóp tứ giác SABCD nào có hai mặt bên (SAB) và 
(SCD) cùng vuông góc với mặt phẳng đáy ; 


123 



(D) Cho ũ, V là hai vectơ chỉ phương của hai đường thẳng cắt nhau nằm trong 

mặt phảng (à) và n là vectơ chỉ phương của đường thẳng A. Điều kiện cần 
và đủ để A 1 (a) là H. ũ = 0 và H. V =0. 

7. Trong các mệnh để sau đây, mệnh đề nào là đúng ? 

(A) Một đường thẳng cắt hai đường thẳng cho trước thì cả ba đường thẳng đó 
cùng nằm trong một mặt phẳng. 

(B) Một đường thẳng cắt hai đường thẳng cắt nhau cho trước thì cả ba đường 
thẳng đó cùng nằm trong một mật phẳng. 

(C) Ba đường thẳng cắt nhau từng đôi một thì cùng nằm trong một mặt phẳng. 

(D) Ba đường thẳng cắt nhau từng đôi một và không nằm trong một mặt phẳng 
thì đồng quy. 

8. Trong các mệnh để sau, mệnh đề nào là đúng ? 

(A) Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song. 

(B) Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phăng thì song song. 

(C) Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì 
song song. 

(D) Hai đường thẳng không cắt nhau và không song song thì chéo nhau. 

9. Trong các mệnh đề sau, mệnh để nào là đúng ? 

(A) Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì song 
song với nhau. 

(B) Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì cắt nhau. 

(C) Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông gỏc với một đường thẳng thì 
vuông góc với nhau. 

(D) Một mặt phẳng (à) và một đường thẳng a không thuộc (ộ) cùng vuông góc 
với đường thẳng b thì ( a ) song song với a. 

10. Tìm mệnh để đúng trong các mệnh để sau đây. 

(A) Đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau là đoạn ngắn nhất 
trong các đoạn thẳng nối hai điểm bất kì lần lượt nằm trên hai đường thẳng 
ấy và ngược lại. 

(B) Qua một điểm cho trước có duy nhất một mặt phăng vuông góc với một 
mặt phăng cho trước. 

(C) Qua một điểm cho trước có duy nhất một đường thẳng vuông góc với môt 
đường thẳng cho trước. 


124 



(D) Cho ba đường thẳng a, b, c chéo nhau từng đôi một. Khi đó ba đường 
thẳng này sẽ nằm trong ba mặt phăng song song với nhau từng đôi một. 

11. Khoảng cách giữa hai cạnh đối của một tứ diện đều cạnh a bằng kết quả nào 


trong các kết quả sau đây ? 


... 3a 

ayỊĨ 

A) ^ ; 

B Ỵ 

2 

2 

<of; 

(b) ayjĩ. 


BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI NĂM 

1. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho các điểm /4(1 ; 1), 5(0 ; 3), C(2 ; 4). Xác 
định ảnh của tam giác ABC qua các phép biến hình sau : 

a) Phép tịnh tiến theo vectơ V = (2 ; 1); 

b) Phép đối xứng qua trục Ox ; 

c) Phép đối xứng qua tâm /(2 ; 1); 

d) Phép quay tâm o góc 90° ; 

e) Phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối xứng qua 
trục Oy và phép vị tự tâm 0 tỉ số k = - 2. 

2 . Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm 0. Gọi G và H tương ứng là trọng 
tâm và trực tâm của tam giác, các điểm A', B', C' lần lượt là trung điểm của các 
cạnh BC, CA, AB. 

a) Tìm phép vị tự F biến A, B, c tương ứng thành A\B', C'. 

b) Chứng minh rằng 0, G, H thẳng hàng. 

c) Tìm ảnh của 0 qua phép vị tự F. 

d) Gọi A", B", C" lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng AH, BH, CH ; 
Aị, Bị , Cị theo thứ tự là giao điểm thứ hai của các tia AH, BH, CH với 

đường tròn (0); A í, 5j, cj tương ứng là chân các đường cao đi qua A, B, c. 

, 1 
Tìm ảnh của A , 5, c, Aị, 5j, Cj qua phép vị tự tâm H tỉ số -- • 

e) Chứng minh chúi điểm A\ B\ c\ A", B", C", A[, B[, c[ cùng thuộc một 
đường tròn (đường tròn này gọi là đường tròn ơ-le của tam giác ABC). 


125 



3. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang với AB là đáy lớn. Gọi M 
là trung điểm của đoạn AB, E là giao điểm của hai canh bên của hình thang 
ABCD và G là trọng tâm của tam giác ECD. 

a) Chứng minh rằng bốn điểm s, E, M, G cùng thuộc một mặt phẳng (cộ và 
mặt phẳng này cắt cả hai mặt phẳng (5/4C) và (SBD) theo cùng một giao 
tuyến d. 

b) Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC). 

c) Lấy một điểm K trên đoạn SE và gọi C' = SC n KB, D' = SD n KA. 

Chứng minh rằng giao điểm của AC' và BD' thuộc đường thẳng d nói trên. 

4 . Cho hình lăng trụ tứ giác ABCD.A'B'C'D' có E, F, M và N lần lượt là trung 
điểm của AC, BD, AC' và BD'. Chứng minh MN = EF. 

5. Cho hình lập phương ABCDA'B'C'D’ có E và F lần lượt là trung điểm của các 
cạnh AB và DD'. Hãy xác định các thiết diện của hình lập phương cắt bởi các 
mặt phẳng (EFB), (EFC), ( EFC' ) và (EFK) với K là trung điểm của cạnh B'C'. 

6. Cho hình lập phương ABCDA'B'C'D' có cạnh bằng a. 

a) Hãy xác định đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau BD' 
và B'C. 

b) Tính khoảng cách của hai đường thẳng BD' yà B'C. 

7. Cho hình thang ABCD vuông tại A và B, có AD = 2 à, AB = BC = a. Trên tia Ax 
vuông góc với mặt phẳng ( ABCD ) lấy một điểm 5. Gọi C', D' lần lượt là hình 
chiếu vuông góc của A trên sc và SD. Chứng minh rằng : 

a) SBC = SCD = 90°. 

b) AD', AC' và AB cùng nằm trên một mặt phẳng. 

c) Chứng minh rằng đường thẳng C'D' luôn luôn đi qua một điểm cố định khi 
5 di động trên tia Ax. 



HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP số 


CHƯƠNG I 

§ 2 . 

1. Để ý rằng M' = T-{M) <=> MM' = V. 

2. Là tam giác GZTC' sao cho cát tứ giác 
ABB’G và ACCGlà các hình bình hành. 

Dựng D sao cho AD = GA . 

3. a) Tợ (A) = (2 ; 7), 7-(£0 = (-2 ; 3); 

b) C= 71 Ợ (A) = (4 ; 3); 

c) <i' có phương trình X - 2y + 8 = 0. 

4. Có vô số. 

§3. 

1. A'(l;2),£r(3;-1) 

Đường thẳng A'B' có phương trình là 
3* + 2y - 7 = 0. 

2. 3jc + y - 2 = 0. 

3. Các chữ V, I, E, T, A, M, w, o đểu có 
trục dối xứng. 

§4. ■ 

1. A'(\ ; -3), d' có phương trình 
X - 2y - 3 = 0. 

2. Hình bình hành và hình lục giác đều là 
nhũng hình có tâm đối xứng. 

3. Đường thẳng, hình gồm hai đường thẳng 
song song,... là những hình có vô số tâm 
đối xứng. 

§5. 

1. Gọi E là điểm đối xứng với c qua tâm D. 

^ @(A, 90°) ( C ) = E ’ 
b) Đường thẳng CD . 

2. B( 0 ; 2). Ảnh của d là đường thẳng có 
phương trình^->' + 2 = 0. . 

§ 6 . _ 

1. a) Chứng minh OA.OA' = 0 và OA = OA’. 
b) Aị (2 ; -3), Bị (5 ; -4), (3 ; -1). 


2. Thực hiện liên tiếp phép đối xứng qua EH 
và phép tịnh tiến theo vectơ EO. 

3. Sử dụng tính chất của phép dời hình. 

§7. 

1. Là tam giác nối trung điểm của các cạnh 
HA,HB y HC . 

2. Sử dụng cách xác định tâm vị tự của hai 
đường ưòn. 

3. Dùng định nghĩa phép vị tự. 

§ 8 . 

1. Thực hiện liên tiếp các phép biến hình 
theo định nghĩa. 

2. Thực hiện liên tiếp phép đối xứng tâm / và 
phép vị tự tâm A, tỉ số 2 để biến hình 
thang ìhkl thành hình thang IHDC. 

3. Phương trình của nó là X 2 + (y - 2) 2 = 8. 

4. Thực hiện liên tiếp phép đối xứng qua 
đường phân giác của góc B và phép vị tự 

AC 

tâm By tỉ số — 77 • 

AH 


BÀI TẬP ỔN TẬP CHƯƠNG I 

1. a) Tam giác BCO ; 

b) Tam giác COD ; 

c) Tam giác EOD. 

2. Gọi A' và d' theo thứ tự là ảnh của A và d 
qua các phép biến hình trên. 

a) A'(l ; 3), d'có phương trình : 

3x + y - 6 = 0. 

b) A\\ ; 2), d ' có phương trình : 

3x — y — 1 = 0. 

c) A'(l ; -2), d 'có phương trình : 

3x + y - 1 = 0. 

d) A'(-2 ; -1), d'có phương trình : 

X - 3y - 1 = 0 . 


127 



3. 


4. 


5. 

6 . 


7. 


81. 

1. 


2 . 


3. 

4. 


5. 


6 . 


7. 


a) (jt-3) 2 + (y + 2) 2 = 9; 

b) (x - 1 ) 2 + Cv + 1 ) 2 = 9 ; 

c) (JC — 3) 2 + 0 — 2) 2 = 9 ; 

d) (* + 3) 2 + (y-2) 2 = 9. 

Dùng định nghĩa của phép tịnh tiến và 
phép đối xứng trục. 

Tam giác BCD. 

(jt - 3) 2 + (ỵ - 9) 2 = 36. 

N chạy trên đường tròn ( 0 0 là ảnh của 
(ớ) qua phép tịnh tiến theo AB . 

CHƯƠNG II 


b) 


/G (BCD). 


a) £, F G (ABC) => £F c (ABC ); 
ỉ e BC 

BC c (BCD) ^ 

Tương tự / G (DEF). 

Me d 
rfc05) : 


Me 0 ». 


Gọi / = dị n ^ 2 - Chứng minh / G í/ 3 . 

Chứng minh BGg cắt AG 4 tại điểm G với 
G/4 

= 3. Lập luận tương tự CGq DGq 

GGa 


cũng cắt AGa lần lượt tại các điểm 
G\ G" với = 3, GA 


G'G a ' G"G a 


= 3. 


Từ đó suy ra điều cần chứng minh. 


a) Gọi E — AB n CD. 

Ta có ME = (MAB) n (SCD), 

N = 5D n M£. 

b) Gọi / = AM n BN. Chứng minh / G so. 


a) Gọi E = CD n NP . 

Chứng minh E = CD n (MNP). 

b) (MNP) n (ACD) = M£! 

a) (/£C) n (^AD) = /^. 

b) Gọi E = BI n MD , F = CỈ n DN. 
Ta có (/£C) n (DMN) = £F. 


8 . a) (PMN) n (£CD) = £N. 
b) Gọi 2 = n £C. 

Tac 6Q=BC n (PMN). 

9. a) Gọi M = AE n DC. 

Ta có M = DC n (C'A£). 

b) Gọì F = MC’ n 5D. Thiết diện là tứ 
giác AECT. 

10. a) Gọi N = SM nCD. 

Ta có N = CD n (S£M). 

b) Gọi Ơ=AC n m 

Ta có (5AC) n (SBM) = so. 

c) Gọi / = SO n £M. 

Tacó/ = £M n (5AC). 

d) Gọi R = AB n CD, P = MR n SC. 

Ta có 'p = sc n (ABM ); 

MP = (SCD) n (AM£) 

§ 2 . 

1 . Áp dụng định lí về giao tuyến của ba 
mặt phẳng. 

2. a) Khi // AC, qua 2 vẽ đường thẳng 
song song với AC cắt AD tại s. 

b) Khi PR cắt AC tại / tacóS = /2 n AD. 

3. a) A' = BN n AG. 

b) Chứng minh B , M', A' là điểm cjiung 
của hai mặt phăng (ABN) và (BCD). Để 
chứng minh BM' = MA' - A r N dùng tính 
chất đường trung binh trong hai tam giác 
NMM' và BAA\ 

c) Ta có GA' = ịMM\ MM' = ị AA' suy 

2 2 

ra kết quả. 

§3. 

1. a) Chứng minh 00' H DF và 00' H CE. 

b) Gọi / là trung điểm của AB. Chứng 
minh MNII DE. 

2. a) Giao tuyến của (a) với các mặt của tứ 
diện là các cạnh của tứ giác MNPQ có 
MNIIPQI/ AC và M2 // NPIIBD. 

b) Hình bình hành. 

3. (a) cắt (SA£), (ABCD) theo các giao tuyến 
song song với AB và (tí) cắt (SBC) theo 
giao tuyến song song với sc. 


128 



1. Dùng tính chất “một mặt phẳng cắt hai 
mặt phẳng song song theo hai giao tuyến 
song song”. 

2. a) Chứng minh tứ giác AA'M’M là hình 
bình hành. 

b) Gọi Ỉ = AM’ n A’M. 

Ta có ĩ = A’M n (ABC'). 

c) Gọi 0 = AB' n A'B. 

Tac Ó0C’=(AB'C') n (BA , C r ). 

d ) G = OC' n AM'. 

3. a) Dùng tính chất "nếu một mặt phăng 
chứa hai đường thẳng ứ, b cắt nhau và a, 
b cùng song song với một mặt phẳng thì 
hai mặt phẳng đó song song". 

b) Gọi o là tâm của hình bình hành 

ABCD , Gị = AC’ n A'0. Chứng minh 

A'Gị 2 _ _ L ^ 

' _ = -r ■ Tương tự cho Gọ. 

AO 3 , 

c) Gị ;G 2 lần lượt là trung điểm của AG 2 
và CGị. 

d) Thiết diện là hình binh hành AA'C’C. 

4. ứng dụng định lí Tá-lét. 

BÀI TẬP ỔN TẬP CHƯƠNG II 

1. a) Gọi G = AC n BD ; tì = AE n BF. 
Ta có Gtì = (AEC) n (BFD). 

Gọi / = AD n BC ; K = AF n BE. 

Ta có ỈK = (BCE) n {ADF). 

b) Gọi N = AM n ĨK. 

Ta CÓN = AM n (BCE). 

c) Nếu cắt nhau thì hai hình thang đã cho 
cùng nằm trong một mặt phẳng. Vô lí. 

2. a)Gọi E = AB n NP y F = AD n NP, 

R = SB n ME , Q = SD n MF. 
Thiết diện là ngũ giác MQPNR. 

Gọi tì = NP n AC, 

/ = SO n Mtì. Ta có / = so n (MNP). 

3. a) Gọi E = AD n BC. 

Ta có (SAD) n (SBC) = SE. 


b) Gọi F = SE n M/V, p = SD n 
Ta có P = SD n (/4M/V). 

c) Tứ giác AMNP. 

4. a) Chú ý // D; và // CD. 

b) ỈJ là đường trung bình của hình thang 
AA'C'C nền ĨJ//AA r 

c) DD' -a + c-b. 

CHƯƠNG III 

§ 1 . 

1. a) Các vectơ cùng phương với ỈA : 

ĨA\ KB y KB\ Zc, LC\ ~MD y ~MD'. 

b) Các vectơ cùng hướng với ỈA : 

KB, Zc, ~MD. 

c) Các vectơ ngược hướng với ỈA : 
ĩĩ, KB\ LC\ ~MƯ. 

2. a) ÃB+ ĩfc' + DD'=ÃB + BC + CC' 

= ÃƠ. 

b) BĐ-Ỡb-¥0' = BĐ + DD' + ~ữư 

= BB'. 

c) Ãc+ẼX+DB+cl) = 

= ÃC+ CD'+ỮB'+ WĂ 

=~aa = õ. 

3 . Gọi o là tâm của hình bình hành ABCD. 
Ta có : 

SẢ + SC = 2SỌ 
SB + SĐ = 2SÕ 

^SA + SC = SB + SD 
4 - a ) MN =JĨẢ + ÃD + DNị 
ĨÃN =~MB + BC + CĨĨ 

> 

=>2MN = ÃD + BC 

=>MN =ị(ÃD+BC) 

2 


129 



8 . 


b) MN = MA + AC + CN 
~MN = m + ~BD + DN 

=> 2MN = ÃC+BD 

=>JĨN =ị(ÃC + BD). 

2 

5. a) ~ÃẼ = (ÃB + ÃC) + ÃD = ÃÕ + ÃD, 
với G là đỉnh thứ tư của hình bình hành 

ABGC vì ÃG = ÃB + ÃC. 

Vây 4£=/lơ + AD, với £ là đỉnh thứ tư 
của hình bình hành AGED. 

Do đó AE là đường chéo của hình hộp 
có ba cạnh là AB, ACy AD. 

b) ÃF = (ÃB + ÃC)-ÃD = ÃG-ÃD 

= DỎ. 

Vây F là đỉnh thứ tư của hình bình hành 
ADGF. 

6 ■ DĂ = DÕ + GẴ 

DB — DG + GB ► 

DC = DỖ + GC 

> 

^DÃ + DB + DC = 3DG 
vì GA + GB + GC = õ 

7. a) Ta có ĨM +ĨĨỈ = õ 

mà 2ĨM=ĨẢ + ĨC> 2ĨN=ĨB + ĨD 

suy ra ỈA + ỈB + /c + ỈD = õ 

b) Với điểm p bất kì trong không gian 
ta có : 

ĨẤ=PA-PỉyĨB = PB-PỊ 
ĨC=PC-PỈ ,ĨD = PD-PỈ 

Vậy M + /5 + /c + /5 = 

Mà M + ĨỖ + /c + /D = õ 

nên PÌ = ị( PĂ + PB + PC + ĨD). 

4 


B'c = AC-AB' = AC ~(AA' + AB) 

-c-a-b 

He' = ~ÃC' - Ã5 = (ÃẨ' + ~ÃC) - AB 
= ã + c -b. 

9. M/V = MS + SC + C7V (1) 

JĨN =1ŨA+ÃB + ~BN 

=> 2MN = 2MA + 2ÃB + ĨBN (2) 

Cộng (1) với (2) ta được 

ỹÃN = JĨS + 2m + W + 2ÃB + CN + 2BN_ 
—• -• 

0 0 

=> ~MN = ị-SC+ịÃẽ. 

3 3 

Vậy ba vectơ MNy SCy AB đồng phăng. 

10. Ta có Kỉ // EF // AB. 

FG H BC và AC c (ABC). 

Do đó ba vectơ ACy Kỉ y FG đồng phăng vì 

chúng có giá cùng song song với mp (cộ. 
Mặt phăng này song song với mp (ABC). 

§ 2 . 

1. a) (ÃB,ẼG) = 45° ; b) (ÃF,ẼG) = 60° ; 

c) (ÃB,DH) = 90°. 

2 - a) ÃBCD = ÃB.(ÃD-ÃC) 

Ãcm = ÃC.ÍÃB - ÃD) > 

ÃDÃC = ÃD.(ÃC-ÃB) 

ề 

=> ÃBCD + ÃC.DB + ÃD.BC = 0 
b) ÃB.CD = 0, ÃC.DB = 0 
=> ÃD.BC = 0 => AD 1 BC. 

3. a) ứ và ử nói chung không song song, 
b) a và c nói chung không vuông góc. 

4. a) ÃB. CỠ = ÃB.(ÃƠ- ÃC) 

= ÃB.ÃC'-ÃB.ÃC = 0 


130 



Vậy AB 1 cc\ 

AR 

b) MN = PQ = 

và MQ = NP = VMB ± CC'mà 

2 

MN // AS, MQ // CC' nên AfW 1 MỔ- 
Vậy hình bình hành MNPQ là hình 
chữ nhật. 

5. ^.£c = sã.(SC-S8) 

= SA.SC - SA.SB = 0 
=> SA 1 BC. 

Tương tự ta có SB 1 ACySC 1 AB. 

6. ÃB. 00' = ỹ5.( Ão' - Ãớ) 

= Ã5.ÃỚ / -ÃỈ.ÃỚ = 0 

=> AB 1 ớớ'. 

Tứ giác CDD’C là hình bình hành có 
CC’ 1 AB nên CC' 1 CD. 

Do đó tứ giác CDD'C’ là hình chữ nhật. 


7. Ta có Sabc =^r AB.AC. sin A 

= AB.AC^Iì -cos 2 A. 
2 

VI cpsA = I nên 


▼ A 1 - I 

Aổl.Ucl 

r _2: ÃB 2 .ÃC 2 -(ÃB.ÃC) 

V Aổ .AC 

1 /-»9 -»2 -. — 


Do đó 


1 /—2 —2 — —: 0 
S ABC=^ AB ac -(ẢB.AC) 2 


8. a) AB.CD - AB.(AD-AC) 

= ÃBÃD-ÃBÃC = 0 
=> AB 1 CD. 
b) Ta tính được 

ÃŨV = ị(ÃD + BC) 

Á* 

= ị(ĂD + ÃC-ÃB) 

2 


AB.MN = ị(AB.AD + AB.AC- AB ) = 

2 

= ị (AB 2 cos 60° + AS 2 cos 60° - AB 2 ) 

2 

= 0 

Vậy /ữì.Ã/N = 0, do đó MN 1 AB. 
Tương tự ta chứng minh được MN 1 CD 
bằng cách tính 

CD.ĨĨN = UãD - ÃC).(ÃD + Ãc - ÃB) 
2 

= 0. 


§3. 

1. a) Đúng ; 
c) Sai; 

2. a) BCÌAI) 

BC1DI 


3. 


4. 


b) Sai; 
d) Sai. 

BC 1 (ADI) 


b) BC 1 (ADI) =>5C 1 AH 
mà ỈD 1 AH nên AH 1 c BCD ). 


Sớ 1 ( ABCD ) 


a) 

Sớ 

lACị 


SO 

1 bd\ 

b) 

AC 

1BD 


AC 

ISO 


BD 

1 AC 


BD 

ISO 

a) 

BC 

1 OH' 


BC 

1 OA * 


AC 1 (S5D) 


BD 1 (&4C). 


5C 1 ( AOH ) 


=> 5C ± 4//. 

Tương tự ta chứng minh được CA 1 BH 
và AB i CH, nên H là trực tâm của tam 
giác ABC. 

b) Gọi K là giao điểm của AH và BC. Ta 

có OH là đường cao của tam giác vuông 

AOK nên 

111 

T^T = T L T + TT7' (1) 

OH 2 OA 1 OK l 

Trong tam giác vuông OBC với đường cao 
OK ta có: 


1 


1 


+ 


1 


ok l OB l oc 


( 2 ) 


131 



Từ (1) và (2) ta có : 

1 _ 1 m 1 | 1 

OH 2 OA 2 OB 2 oc 2 


5. a) S01AC 
SO 1 BD 

AB1SH 


b) 


AB ISO 


6. a) BDlACị 
BD1SA 


SO 1 ( ABCD). 


AB 1 (SOH). 


BD 1 ( SAC) 


=: >BD±SC . 

b) 1 (SAC) mà /K // nên 
/K 1 (SAC). 

7. a) 1 A5 


BC1SA 


BC 1 (SAS) 


=> AM _L 5C, mà AM _L SB nên 
AM 1 (SBC). 

b) Chứng minh SB 1 ( AMN) 

=> S£1 AN. 

8. a) Giả sử có hai đường xiên SM và SN 
bằng nhau. Khi đó ta có hai tam giác 
vuông SHM và SHN bằng nhau. 

Do đó : SM = SN <=> HM = HN. 

b) Giả sử có hai đường xiên : SA > SB. 
Trên tia HA ta lấy điểm B' sao cho 
HB ' = HB , khi đó SB' = SB và SA > SB'. 
Dùng định lí Py-ta-go, xét hai tam 
giác vuông SHA và SHB' ta suy ra điều 
cần chứng minh. 


§4. 

1. a) Đúng ; b) Sai. 

2. CD = 26 (cm). 

3. a) Chứng minh BC -L ( ABD ), suy ra 

ABD là góc giữa hai mặt phẳng (ABC) 
và (DBC). 

b) Chứng minh BC 1 (ABD). 

c) Chứng minh DB 1 AH vàDB 1 HK. 

Trong mặt phẳng (BCD)y chứng minh 
HK // BC. 

4. Xét hai trường hợp (tí) cắt (J3) và (tí) // (P). 
Nếu (tí) cắt (J3) giao tuyến A được xác 


định duy nhất. Qua M có một và chỉ một 
mặt phảng (P) vuông góc với A. 

Nếu (tí) II (J3) thì ta có vô số mặt phảng (P). 

5. a) Chứng minh AB' _L c BCDA 0- 

b) Chứng minh (ACCA 1 ) là mặt phảng 
trung trực của đoạn BD và ( ABC’D 0 là mặt 
phẳng trung trực của đoạn A'D. Hai mặt 
phẳng này cùng vuông góc với mặt phang 
(BDA 1 ) nên có giao tuyến AC' vuông góc 
với (BDA"). 

6. a) Chứng minh AC -L (SBD) và suy ra 
(ABCD) 1 (SBD). 

b) Chứng minh os = OB = OD và suy ra 
tam giác SBD vuông tại s. 


7. a) Chứng minh AD _L (ABB’A r ). 

b) AC'= Vúf 2 +Ử 2 +C 2 . 

8. Độ dài đường chéo của hình lập phương 
cạnh a bằng Qypò. 


9. Chứng minh BC -L (SAH) và suy ra BC -L SA. 
Tương tự, chứng minh AC -L SB. 


10. a )SO = 

2 

b) Chứng minh sc 1 (BDM) 
=> (SAC) 1 (BDM). 


c) Chứng minh OM = % và có MC - ^ 

2 2 


mà ÕMC = 90 
11. a) BD1AC 
BD1SC ’ 


0 nên MOC = 45°. 
=> BD 1 (SAC) 


=> ( SBD ) 1 (S/tC). 


b) Hai tam giác vuông SCA và ỈKA đổng 

,_ SC.AỈ a 

dạng nên ỈK = —— 1 — = — • 

SA 2 


c) BKD = 90° vì IK = ID = IB = Ị- 

2 

SA 1 (BDK) và BKD = 90°, 
suy ra (SAB) Ả. ( SAD ). 


§5. 

1. a) Sai; b) Đúng ; c) Đúng ; 

d) Sai; e) Sai. 


132 



7. 


2. a) Cần chứng minh SA 1 BC 
và BC 1 (SAH) => 5C 1 ££. 

(Với £ = A//n 5C) 

Vây A//, SK , 5C đổng quy. 

b) Cần chứng minh 5// 1 (SAC) và suy 
ra sc 1 (BKH), 

sc ±(BKH)=>SC ±HK\ 

BC ±(SAE)=> BC ±HKị 

=>HK 1 (S5C). 

c) A£ là đường vuông góc chung của 
SA và BC . 


3. Khoảng cách từ các điểm 5, c, D, A\ 
B\ D' đến đường chéo AC' đều bằng 
nhau vì chúng đều là độ dài đường cao 
của các tam giác vuông bằng nhau. 

ầABƠ = ÒAA'C'= ... 


Ta tính được d = 




4. a) Kẻ Btì 1 AC tại Hy ta có Btì 1 (ACCAị 
ta tính được 

BH = ab 




+ b J 


b) Khoảng cách giữa 55' và AC' chính là 
khoảng cách Btì = a b 


yỉa* 


+ b À 


5. a) Chứng minh B'D vuông góc với hai 
đường thẳng cắt nhau của ( BA'C '). 

b) Gọi / và tì lần lượt là trọng tâm của 
A ACD' và A5A'C' thì IH là khoảng cách 
giữa hai mặt phăng song song ( BA'C' ) và 
{ACD\ 

3 3 

c) Gọi d là khoảng cách giữa hai đường 

R 

thảng chéo nhau 5C' và CD\ d = • 

6 . Vẽ qua trung điểm K của cạnh CD 
đường thẳng song song với AB sao cho 
ABB'A' là hình bình hành với K là 
trung điểm của A'B'. 


Chứng minh hai tam giác vuông 5C5' và 
ADA' bằng nhau. Từ đó suy ra BC = AD. 
Chứng minh tương tự ta có AC = BD . 

Khoảng cách từ đỉnh s tới mặt đáy (A5C) 
bằng độ dài đường cao SH của hình chóp 
tam giác đều. Ta tính được : 

SH = yỊsA 2 -AH 2 = a. 


8 . Gọi / và K lần lượt là trung điểm của các cạnh 
AB và CD. VI ' IC = ID nên ỈK 1 CD. 
Tương tự chứng minh được ỈK _L A5. 
Vậy ỈK là đường vuông góc chung của A5 
vàCD. 

Do đó/ ả: = 

2 


BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG III 


1 . 


2 . 


3. 


4. 


5. 


a) Đúng; 
c) Sai; 
e) Sai. 

a) Đúng; 
c) Sai; 


b) Đúng ; 
d) Sai; 

b) Sai; 
d) Sai. 


a) Áp dụng định lí ba đường vuông góc ta 
chứng minh được bốn mặt bên của hình 
chóp là những tam giác vuông. 

b) Chứng minh BD _L sc và suy ra 
B’D' 1 sc. Vi BD và B'D' cùng nằm 
trong mặt phảng (SBD) nên BD // B'D'. 

Ta chứng minh A5' _L (SBC) 

=> AB' 1 SB. 

a) Chứng minh 

BC 1 (SOF) => (SBC) 1 (SOF) ; 

b) d(0, (SBC)) = OH=y ; 
d(A, (SBC)) = dự, (SBC)) = IK 

= 20 H = 

4 

a) Ta chứng minh BA -L (ADC) => tam 
giác BAD vuông tại A. 

Dùng định lí ba đường vuông góc ta chứng 
minh BDC là tam giác vuông tại D. 


133 



b) Chứng minh tam giác AKD cân tại K 
và suy ra Kỉ 1 AD. 

Chứng minh tam giác ỈBC cân tại / và 
suy ra//(f 1 BC. 

Do đó ỈK là đoạn vuông góc của AD và 
BC. 

6. a) ',\=> Bơ 1 (A'B'CD) 

Bơ 1 A B ị 

b) Đoạn vuông góc chung của AB' và 
BC’ là Kỉ = 

3 

/ị c 

7. a) rf(S, (ASCD)) = 5// = > 

6 

sc.aệ. 

2 

b) Vì SH 1 (ABCD) VỚĨH e AC nên 
(SAO 1 (ABCD). 

c) Vì Sfl 2 + BỚ = sc 2 nên SB 1 £C. 

d) tan® = -7^- = v5. 

WO 


BẢI TẬP ỔN TẬP CUỐI nam 

1. Gọi tam giác ABC ' là ảnh của tam giác 
ABC qua các phép biến hình trên, khi đó 

a) A'(3 ; 2), B'(2 ; 4), C'(4 ; 5); 

b) i4'(l ; -1), B’(Q ; -3), c\2 ; -4) ; 
CMX3; l),5'(4;-l),C'(2;-2); 
d)A'(-l ; l),5'(-3;0),C'(-4;2); 

c) i4'(2;-2),B'(0;-6),C'(4;-8). 

2. a) F là phép vị tự tâm G, tỉ số - -Ị- ■ 

2 

b) Để ý rằng 0 là trực tâm của tam giác 
ABƠ. 

c) F(0) = Oị là trung điểm của OH. 

d) Ảnh của Ay By c , A ì , , Cj qua phép 

vị tự tâm H tỉ số ị tương ứng là A'\ B", 
c ẻ \ i4j' t B' v c[. 


e) Chứng minh A ,Ễ y B", C", A' v B' r c[ 

cùng thuộc đường tròn (ơ^. Sau dó 

chứng minh A\ B\ C' cũng thuộc dường 
tròn (ơj). Chảng hạn, chứng minh 

O x A[ =O x A\ 

3. a) Gọi (o) = ( ES, EM)y (a) cắt (&4C) và 
(SBD) theo giao tuyến là đường thảng so 
vái o = AC n BD. 

b ) SE = (SAĐ) n (SBC). 

c) Gọi O' = AC n BD\ Chứng minh 
Ó'e SO = (SAO n (SBD). 

4. Chứng minh tứ giác MNFE là hình bình 
hành. 

5. Gọi $ là hình lập phương. 

- (£F8) n 3/ = ABỈF với F/ // A8. 

- (£FC) r\SP = ECFH với CF // £//. 

- (£FC') C\3/ ■=■ EMCTL với £AÍ // FC' 
và FLII C'M. 

- Thiết diện tạo bởi (EFK) và hình lập 
phượng là hình lục giác đều. 

6. a) Gọi / là tâm hình vuông BCC'B\ Vẽ 
ỈK i BD' tại /c /ả: là đường vuông góc 
chung của BD’ và B'C. 

b )KI=ĩệ- 
6 

7. a) Sử dụng định lí ba đường vuông góc. 

b) Chứng minh AD\ AC ' và AS cùng 
vuông góc vái SD. 

c) cx>' luôn đi qua / với / = AB n CD. 


134 



BẢNG THUÂT NGỮ 


B 

Biểu thức toạ độ của phép tịnh tiến 7 

Biểu thức toạ độ của phép đối xứng qua 


gốctoạ độ 

13 

Biểu thức toạ độ của phép đối xứng qua 

trục 

9 

Bong tuyết Von Kốc 

41 

c 

Các tính chất thừa nhận 

46 

D 

Diện tích hình chiếu của một đa giác 

107 

Đ 

Định II ba đường vuông góc 

102 

ĐÌnh II Tá-lét 

68 

Đường thẳng vuông góc với 

mặt phăng 

99 

Đường vuông góc chung của hai đường 

thẳng chéo nhau 

117 

G 

Giao tuyến 

48 

Góc giữa đường thẳng 

và mặt phảng 

103 

Góc giữa hai đường thẳng 

95 

Góc giữa hai mặt phảng 

106 

Góc giữa hai vectơ trong 

không gian 

93 

H 

Hai đường thẳng chéo nhau 

55 

Hai đường thẳng song song 

55 

Hai đường thẳng vuông góc 

96 

Hai mặt phẳng song song 

64 

Hai mặt phẳng vuông góc 

108 

Hình bằng nhau 

22 

Hình biểu diễn 

45, 74 

Hình chiếu song song 

72 

Hình chóp 

51 

Hỉnh chóp cụt 

70 

Hình đồng dạng 

31 

Hlnh học không gian 

43 

Hlnh học Frac-tan 

40 

Hlnh học Lô-ba-sép-xki 

83 

Hlnh học ơ-clit 

82 

Hlnh hộp 

69 

Hlnh hộp chữ nhật 

110 

Hình hộp đứng 

110 

Hlnh lăng trụ 

69 

Hlnh lãng trụ đều 

110 

Hlnh lâng trụ đímg 

110 

Hình lập phương 

110 

Hlnh tứ diện 

52 

Hlnh có tâm đối xứng 

14 

Hình cố trục đối xứng 

10 


K 

Khoảng cách giữa đường thẳng 

và mặt phẳng song song 115 

Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo 

nhau 116 

Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song 

song 116 

Khoảng cách từ một điểm đến 

một đường thẳng 115 

Khoảng cách từ một điểm đến 

một mặt phẳng 115 

Kim tự tháp Kê-ốp 113 

M 

Mặt phẳng 44 

Mặt phẳng trung trực của một 

đoạn thẳng 100 

p 

Phép biến hình 4 

Phép chiếu song song 72 

Phép dời hình 19 

Phép đối xứng trục 8 

Phép đối xứng tâm 12 

Phép đồng nhất 5 

Phép đồng dạng 30 

Phép quay 16 

Phép tịnh tiến 4 

Phép vị tự 24 

Phương pháp tiên đề 81 

Q 

Quỵ tắc hlnh hộp 86 

s 

Sự đồng phẳng của ba vectơ 

trông không gian 87 

T 

Tâm đối xứng 12 

Tâm vị tự của hai đường tròn 27 

Tâm vị tự ngoài 28 

Tâm VỊ tự trong 28 

Thảm Xéc-pin-xki 42 

Thiết diện 53 

Tích vô hướng của hai vectơ 
trong không gian 93 

Trục đối xứng 8 

Tứ diện đều 52 

V 

Vectơ trong không gian 85 

Vectơ chĩ phương của 

đường thẳng 94 

Vị trí tương đối của đường thẳng 

và mặt phang 60 


135 



Trang 


MỤC LỤC 


Chương I. PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG 

§1. Phép biến hình 4 

§2. Phép tịnh tiến 4 

§3. Phép đôi xứng trục 8 

§4. Phép đối xứng tâm 12 

§5. Phép quay 15 

§6. Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau 19 

§7. Phép vị tự 24 

§8. Phép đồng dạng 29 

Câu hỏi ôn tập chương I 33 

Bài tập ôn tập chương I 34 

Câu hỏi trắc nghiệm chương I 35 

Bài đọc thêm: Áp dụng phép biến hình để giải toán 37 

Bài đọc thêm: Giới thiệu về Hình học Frac-tan 40 

Chương II. ĐƯỜNG THANG VÀ MẶT PHẲNG trong không gian, quan hệ song song 

§1. Đại cựơng về đường thẳng và mặt phẳng 44 

§2. Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song 55 

§3. Đường thẳng và mặt phẳng song song 60 

§4. Hai mặt phẳng song song 64 

§5. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian 72 
Bài đọc thêm: Cách biểu diễn ngũ giác đều 75 

Câu hỏi ôn tập chương II 77 

Bài tập ôn tập chương II 77 

Câu hỏi trắc nghiệm chương II 78 

Bạn có biết ? Ta-lét, người đầu tiên phát hiện ra nhật thực 81 

Bài đọc thêm : Giới thiệu phương pháp tiên đề 

trong việc xây dựng Hình học 81 

Chương III. VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 

§1. Vectơ trong không gian 85 

§2. Hai đường thẳng vuông góc 93 

§3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng 98 

§4. Hai mặt phẳng vuông góc 106 

Bạn cố biết ? Kim tự tháp Kê-ốp 113 

§5. Khoảng cách 115 

Câu hỏi ôn tập chương III 120 

Bài tập ôn tập chương III 121 

Câu hỏi trắc nghiệm chương III 122 

Bài tập ôn tập cuối năm 125 

Hướng dẫn giải và đáp số 127 

Bảng thuật ngữ 135 


136 



Chịu trách nhiệm xuất bán : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NGÔ TRẦN ÁI 

Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập NGUYỄN quý thao 


Biên tập nội dung : ĐẶNG THỊ BÌNH - NGUYÊN ĐẢNG TRÍ TÍN 
Biên tập tái bán : ĐẶNG THỊ BÌNH 
Biên tập kĩ thuật : BÙI NGỌC LAN 

Trình bày bìa : NGUYẺN MẠNH HỪNG 
Minh ho ạ : NGUYẺN mạnh hừng 
Sửa bán in : PHÒNG SỮA BẢN IN (NXBGD TẠI TP. HCM) 
Chế bản : PHÒNG CHẾ BẢN (NXBGD TẠI TP. HCM) 


HÌNH HỌC 11 
Mã số: CH102T0 

In 35.000 bản (QĐ10); khổ 17 X 24 cm. 

In tại Công ti cổ phần in Nam Định. 

Số in: 24. số XB: 01-2010/CXB/567-1485/GD. 
In xong và nộp lưu chiểu tháng 6 năm 2010. 



■UI 



HU AN CHƯONG Hồ CHÍ MINH 



VƯƠNG MIÊN KIM CƯƠNG 
CHÁT LƯỢNG QUỐC TÉ 


SÁCH GIÁO KHOA LỚP 


)A LỚP 11 ~Ị 


1. TOÁN HỌC 

• ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 

* HÌNH HỌC 11 

2. VẬT LÍ 11 

3. HOÁ HỌC 11 

4. SINH HỌC 11 

5. NGỮ VÃN 11 (tập một, tập hai) 

6. LỊCH Sử 11 


7. ĐỊA LÍ 11 

8. TIN HỌC 11 

9. CÔNG NGHỆ 11 

10. GIÁO DỤC CÔNG DÂN 11 

11. GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG-AN NINH 11 

12. NGOẠI NGỮ 

• ĨIIÉNGANH 11 • TIẾNG PHÁP 11 

• TIẾNG NGA 11 * TIẾNG TRUNG QUỐC 11 


SÁCH GIAO KHOA LỞP 11 - NÂNG CAO 


Ban Khoa học Tự nhiên : 


. TOÁN HỌC (ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11, HÌNH HỌC 11) 


VẬT LÍ 11 . HOÁ HỌC 11 * SINH HỌC 11 


Ban Khoa học Xã hội và Nhân vãn : • NGỮ VĂN 11 (tập một, tặp hai) 


. LỊCH SỬ 11 .ĐỊA LÍ 11 
. NGOẠI NGỮ (TIẾNG ANH 11, TIẾNG PHÁP 11, 
TIẾNG NGA 11, TIẾNG TRUNG QUỐC 11) 




Giá: 5.800 d 







































